Tắt cả hành vô thường 
Dùng tuệ, quán như vậy 
Sẽ nhàm lìa các khổ 
Đây là thanh tịnh đạo. 


(Kinh Pháp Cú, Phẩm Đạo thứ 20, câu 277) 


Tát cả hành là khổ 
Dùng tuệ, quán như vậy 
Sẽ nhàm lìa các khổ 
Đây là thanh tịnh đạo. 


(Kinh Pháp Cú, Phẩm Đạo thứ 20, câu 278) 
Tắt cả pháp vô ngã. 
Dùng tuệ, quán như vậy 


Sẽ nhàm lìa các khổ 
Đây là thanh tịnh đạo. 


(Kinh Pháp Cú, Phẩm Đạo thứ 20, câu 279) 


VÔ THƯỜNG VÀ GIẢI THOÁT ĐẠO 
Dẫn nhập 


Lần vào đời mình khóc lên hoảng hối 
Lân ra đi thiên hạ khóc đưa mình 
Anh sẽ là tôi, tôi đã là anh 

Một kiếp sống chỉ là hai tiếng khóc. 


kk% 


Đã mơ mộng, Vui buôn và vinh nhục 
Từng dọc ngang trên vạn nẻo đường đời 
Nhưng cuối cùng trả gió mớ tàn hơi 
Buông tất cả, tay không còn một vật. 


kk% 


Người sợ thúi quăng tôi vào lòng đất 

Ức không sao giở nổi nắp quan tài 

Trước tử thân tôi đại bại anh ơi 

Sự nghiệp đồ như sóng va vào đả. 
+ 

Đối với tôi quyền năng và phép lạ 

Những danh từ lừa gạt kẻ ngu sĩ 

Họ là ai và họ đã làm gì 

Hay cũng chết như hoa rơi về gốc. 


kk% 


Nếu chưa thoát ngựa trâu và nô bộc 


Cho tham sân cho lục dục 
Anh sẽ là tôi, tôi đã là anh 


thất tình 


Một kiếp sống chỉ là hai tiếng khóc. 


Vô thường là sự thực của cuộc đời. Đã sinh 
thì phải tử. Cho dù giàu sang và quyên lực thế nào, 
ai cũng phải cúi đầu trước cái chết. Những vua 
chúa, danh nhân, hiền triết ngày xưa, nay có còn 
đâu? Không có thần linh hay thượng đề nào có 
quyền năng giúp chúng ta tránh khỏi cái chết! Mặc 
người tranh danh đoạt lợi, xưng bá xưng vương..., 
dòng đời vẫn vô tình trôi chảy, cuốn phăng tất cả, 


chỉ còn một chữ Không: 


Cuồôn cuôn Trường giang đồ biên Đông 


Hùng anh bao lớp cuốn xuôi dòng 
Thị phi, thành bại... quay nhìn lại 
Kết cuộc không ngoài một chữ KHÔNG!? 


† Tiếng Nói Người Dưới Mộ, chưa rõ tác giả. 


2 “Cổn cổn Trường giang đông thệ thủy/ Lãng hoa đào tận anh hùng/ 


Thị phi thành bại chuyển đầu không.” ⁄#E}I 


3°:1ÈEhHillfØE2š. Đây là đoạn mở đầu của bài đàn từ (7|) theo điệu 


LWMWZK, 


l1E©šu 


=E: 


tỳ 


TH. 


Lâm Giang Tiên của Dương Thận 32]. (1488-1559) đời Minh, viết 
trước chương Thuyết Tần Hán thứ ba trong sách Nhị Thập Nhất Sử. 
Sau này, khi viết Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung mượn bài 


từ này đề ở đầu truyện. 


2E: 


3 


Đức Phật chỉ ra sự thực này không những 
giúp chúng ta có cái nhìn đúng đắn về cuộc đời mà 
còn là phương tiện khéo giúp người quán chiếu, từ 
vô thường thấy được các pháp duyên khởi tánh 
không, dứt trừ mê lầm ngã chấp, không còn phiền 
não khô đau. 


Cho nên, ý nghĩa và mục đích đức Phật dạy 
về vô thường khác với tri thức và cảm quan vô 
thường của thế gian. Đức Phật tóm tắt đạo lý này 
qua bài kệ Kinh Pháp Cú: 


Tất cả hành vô thường 
Dùng tuệ, quản như vậy 
Sẽ nhàm lìa các khổ 
Đây là thanh tịnh đạo. 


Thanh tịnh đạo là tên khác của giải thoát 
đạo, con đường thanh tịnh hóa tâm mình, ra khỏi 
phiền não ngã chấp và giải thoát đau khổ trong 
vòng sinh tử luân hồi. 

Con đường tu học Phật Pháp cho đến khi 
thành Phật, có thê được tóm tắt qua ba chặng 
đường: phước đức đạo, giải thoát đạo và Bỏ-tát 
đạo. Cho nên, một hành giả cần nắm rõ đường lối 


3 Kinh Pháp Cú, Phẩm Đạo thứ 20, câu số 277. 


tu tập, cũng như người đến vùng đất mới, cần năm 
trong tay tâm bản đồ mới không sợ bị lạc lối. Cho 
nên, trước khi nói đến vô thường và giải fhoáảt đạo, 
chúng ta thử tìm hiểu khái quát về ba con đường tu 
tập này. 


Chương I 
Phước Đức Đạo, Giải Thoát Đạo và Bồ-Tát Đạo 
Phước đức đạo 


Trước hết, phước đức đạo là con đường tu 
học dựa trên chánh kiến thể gian, tức tin sâu nhân 
quả, bỏ ác làm lành, xây dựng nền tảng đạo đức và 
hạnh phúc thế gian. Ví dụ, người Phật tử bước đầu 
tin Phật, quy y Tam Bảo, giữ gìn năm giới, tu 
phước bồ thí cúng dường..., đó là đang tu theo 
phước đức đạo. Người tu phước đức đạo phải có 
tâm hướng thượng hay còn gọi là tâm lành (thiện 
tâm). Gọi là phước đức đạo vì đường tu này lây 
phước báo nhân thiên làm mục đích, bảo đảm đời 
sau không rơi vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ 
và súc sinh. Trong Kinh còn gọi pháp tu này là 
đoan chánh pháp. 


Có nền tảng tu học đozn chánh pháp vững 
chắc rồi, đức Phật mới khích lệ các đệ tử tu tập con 
đường giải thoát hay còn gọi là xuất yếu pháp. 
Nếu chỉ tu phước đức, dù phước báo có lớn như 
thế nào, cũng năm trong phạm vi vô thường sinh 
diệt. Tuôi thọ dài bao nhiêu, giàu sang đến mức 
nào, quyền lực mạnh đến đâu, rốt cuộc cũng phải 
trải qua sinh, già, bệnh, chết. Hơn nữa, trong kiếp 


nhân sinh ngắn ngủi, chúng ta lại có biết bao buồn 
thương, ly biệt, nhân ngã, thị phi? Cho nên có câu: 


Thuyên đi HgƯHỢC GIÓ, di XUÔI gIÓ 
Nhìn lại cùng trong biên khó thôi! 


Lại nữa, cho dù có người phước lớn được 
sinh lên cõi trời, tuôi thọ lâu dài, hưởng thụ đầy đủ, 
nhưng khi phước hết mạng chung, cũng phải theo 
nghiệp thọ sinh vào cõi xấu ác. Cho nên, trong 
Chứng Đạo Ca, ngài Huyền Giác bảo: 


Trụ tưởng bồ thí phước sinh thiên 
Như hướng lên trời mà xạ tiễn 
Hết đà tên rớt: phước còn chỉ? 
Rước lấy đời sau bất như ý!“ 


Vậy muốn hết hắn đau khổ, thực sự được an 
vui, đức Phật dạy người con Phật phải tiễn thêm 
bước nữa lên con đường tu giải thoát, chí cầu ra 
khỏi sinh tử luân hồi. Đó chính là giải thoát đạo. 


+ (7kããïMIHHK) [{fŒEZ4MfHWEEZX3H. XUIMfffDDỦẩjDEZZ. 3#27)ñfD 
1ã. †Hƒ42&/E Hit. | Đại Chánh Tạng 48, kinh số. 2014, tr. 396, 
a16-tr. 395, c9. 


x 


Giải thoát đạo 


Nếu phước đức đạo đặt trên nền tảng chánh 
kiến thể gian, thì giải thoát đạo dựa trên chánh 
kiến xuất thế gian, tức thấy bốn thánh để. khô, tập, 
diệt, đạo. Người tu giải thoát đạo cần phải thâm 
thiết nhận ra đời là khô mới có thể thực sự phát 
tâm xuất ly ra khỏi sinh tử trần lao (khô đề). Kế 
nữa, phải nhận ra cội gốc của đau khổ là tham ái 
(tập đế), từ đó y theo giáo pháp tu tập (đạo để) để 
chấm dứt phiền não, được niết-bàn an tịnh (diệt đề). 
Pháp tu này, trong Kinh còn gọi là Pháp xuất yến. 


Đức Phật nói Pháp đoan chánh trước, giúp 
người có đức tin nhân quả, nền tảng đạo đức, sau 
mới nói Pháp xuất yếu (còn gọi là Pháp chánh 
yếu). Như vậy, phước đức đạo hay Pháp đoan 
chánh là bước đầu học Phật, còn giải thoát đạo 
hay Pháp xuất yếu mới là cứu cánh. Như trong 
Kính Trung A Hàm, một vị thiên nhân, thưa với 
ngài Xá-lợi-phất về quá trình tu tập của mình: 


Như các đức Phật nói Pháp, trước nói Pháp 
đoan chánh, khiến người nghe vui mừng 
hoan hý. Nói Pháp đoan chánh là nói về các 
pháp như bố thí, trì giới, sinh thiên; quở 
trách lòng dục là họa hoạn, sinh tử là câu ué, 


10 


khen ngợi vô dục là đạo phẩm vi diệu, thanh 
tịnh. Đức Thế Tôn vì tôi nói những pháp 
như vậy rồi, Phật biết tôi có tâm hoan hý, 
tâm sẵn sàng, tâm nhu nhuyên, tâm nhẫn nại, 
tâm hướng thượng, tâm nhất hướng, tâm 
không nghi, tâm không ngăn che, có đầy đủ 
năng lực đề nhận lãnh Chánh Pháp, tức 
Pháp chánh yếu mà chư Phật nói, Thế Tôn 
liền vì tôi nói khổ, tập, diệt, đạo. Giống như 
miếng vải trắng đễ nhuộm màu, tôi cũng 
như vậy, liền trong lúc ngồi thấy bốn thánh 
đề: khổ, tập, diệt, đạo.” 


Cho nên theo thứ lớp tu học, trước phải tin 
sâu nhân quả, phát tâm hướng thượng, bỏ ác làm 
lành, xây dựng nền tảng phước đức vững chắc, sau 
mới phát tâm xuất ly, quán chiều vô thường, khổ 
không, vô ngã đề dứt trừ ngã chấp, ra khỏi sinh tử 
luân hồi. Cũng như một miếng vải dơ, trước hết 


5 Kinh Trung A-hàm. Nguyên văn: (rHEj2j4#) [ ủHãấfb‡z;. Z6zäfRÈm 
1E. FHfffXfl‹ ññ. đWÌ. HH. nh EZXÌ. SXEýÑXMKÍH. 
+02 MA. JHEX#tfX2v)3fẩnIÈẾ. H#fZšãfÐHZ¿jECl. Í#ẤÃI 
#8 ðòb. RE òù. ẤXùò. BỈÚN+òb. ? Lièà. — lò. #tấÝ 
#tấầ4bc RE). 1E. ñHiHñfZñÈBfãRIEð. †H®3#RỊI 
4kĂẪtm. fí. WW. lí. #777247. iRRI}S4ˆrPhijH5Sãÿjf. 
ỳ. ll. XUUHZXÃ*3⁄kXšu, f7RñHk. RI}S4¿2Hp PHSRñÿ 
?j. ÙÄ. il| Đại Chánh Tạng 01, kinh số. 26, tr. 460, b23-19. 


lở 


sẽ xiên 


x 


Tự nể à* 


11 


phải giặt sạch (tu Pháp đoan chánh), sau mới có 
thê nhuộm nên mảu đẹp như ý (tu Pháp xuất yếu). 


Lại nữa, như kinh nói ở trên, tứ đế: khổ, tập, 
diệt, đạo là chánh pháp, là pháp chánh yếu, cho 
nên dù Phật tử tại gia chưa thể xuất gia, bước lên 
đường tu giải thoát, nhưng tâm luôn hâm mộ chánh 
pháp, gieo duyên lành giải thoát ở tương lai. Vì 
vậy, đức Phật dạy Phật tử tại g1a tuy sống trong 
ngũ dục, nhưng cũng nên ý thức tai họa của lòng 
dục, để sống đời thiểu dục tri túc. 


Người cư sĩ cũng nên dành thời gian để trải 
nghiệm hương vị giải thoát của đời sống tâm linh. 
Theo truyền thống Phật giáo, người Phật tử tại gia 
nên tu tập bát quan trai giới mỗi tháng từ một ngày 
cho đến sáu ngày. Đây là giới tập sự xuất gia, hay 
là xuất gia gieo duyên một ngày một đêm đã có từ 
thời đức Phật. Trong truyền thống Phật giáo Nam 
Tông đã có xuất gia gieo duyên từ lâu. Gần đây, 
Phật giáo Bắc Tông cũng đã học theo. Người Phật 
tử có thể xuất gia gieo duyên từ vài ngày, vài tháng, 
cho đến vài năm. Thiết nghĩ, đây là pháp tu bồ ích, 
giúp người Phật tử tại gia trải nghiệm đời sống 
xuất gia trước khi quyết định mình có thích hợp 
con đường này hay không. Cho nên, điều thứ bảy 
trong Kinh Tám Điều Giác Ngộ cũng nói: 


12 


Điều thứ bảy nhớ ghi giác biết 

Ngũ dục là muôn kiếp họa tai 

Thân tuy ở tục qua ngày 

Tâm không không đắm nhiễm trần ai thói đời 
Thường nhớ nghĩ ba y bình bát 

Tiêu biều cho Bồ-tát xuất gia 

Chí mong sớm được xa nhà 

Sống đời giải thoát an hòa thanh cao 
Lập nguyện lớn cầu Vô thượng Đạo 
Hạnh kiên trì hoài bão lợi sanh 

Dù bao chướng ngại tu hành 

Vẫn không lay chuyển hạnh lành từ bi.5 


Bồ-tát đạo 


Ngoài phước đức đạo và giải thoát đạo, 
trong Đại Thừa Phật Pháp còn có Bỏ-tát đạo, tức 
phát Bồ-đề tâm trên cầu thành Phật, dưới độ chúng 
sinh, theo con đường đức Phật đã đi. Người tu Bồ- 
tát đạo có chánh kiến bất nhị, thấy thế gian và xuất 
thế gian không hai, đem tỉnh thần xuất thế để làm 
việc nhập thế. Cho nên, hành giả Bồ-(á/ đạo phát 
bốn thệ nguyện rộng lớn hay tứ hoằng thệ nguyện: 


Chúng sinh vô biên: thệ nguyện độ 
Phiên não vô tận: thệ nguyện đoạn 


Ê Sakya Minh-Quang dịch, Nghi Thức Huân Tu Hàng Ngày, tr.16-17. 


13 


Pháp môn vô lượng: thệ nguyện học 
Phát đạo vô thượng: thệ nguyện thành. 


Bốn thệ nguyện rộng lớn này dựa trên nền tảng 
bốn thánh đề: khỗ, tập, diệt, đạo, nhưng mở rộng 
ra thấy mình và người không hai. Bởi vì thấy khổ, 
không chỉ là nỗi khô của riêng mình mà còn là nỗi 
khổ chung của tất cả chúng sinh, nên Bồ-tát phát 
thệ nguyện lớn: chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. 
Vì thấy ráp, tức vô minh và phiền não, là nguyên 
nhân khiến mình và chúng sinh đau khổ trong 
vòng sinh tử, nên Bồ-tát phát thệ nguyện lớn: 
phiên não vô tận thệ nguyện đoạn. Vì thấy điệt, tức 
thành Phật là sự chấm dứt hoàn toàn đau khổ của 
chúng sinh, nên Bồ-tát phát nguyện lớn: Phật đạo 
vô thượng thệ nguyện thành. Bồ tát vì thấy đạo, 
tức con đường chấm dứt đau khổ của mình và tất 
cả chúng sinh, nên phát nguyện lớn: Pháp môn vô 
lượng thệ nguyện học.' 


7 Ngài Trạm Nhiên trong Chỉ Quán Đại Ý nói: “Nói chúng sinh vô biên 
thệ nguyện độ là y vào cảnh khổ đế; phiền não vô số thệ nguyện đoạn 
là y vào cảnh tập đế; pháp môn vô tận thệ nguyện biết, là y vào cảnh 
đạo đế; Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, là y vào cảnh diệt đế.” 

(EU XfÃf) [äAZ®#tlJMJE. 1kimilBä. Ji ủKŠ( 5 KH. 
{kf&ñlfbĩ. ÈXIJftãiSfMNI. {kiĂñflS. fhiÃƒmM Effh{kbtjl 
†., | Đại Chánh Tạng 46, kinh số. 1914, tr. 459, b23-26. 


14 


Nói tóm lại, Bồ-/á/ đạo dựa trên chánh kiến 
bắt nhị, thấy đời và đạo không hai, đem tinh thần 
xuất thế để làm việc nhập thế. Đây là kết hợp giữa 
phước đức đạo và giải thoát đạo: trong phước đức 
đạo đã có giải thoát đạo và trong giải thoát đạo đã 
có Bồ-rát đạo. Nếu nói phước đức đạo nặng về tu 
phước, giải fhoát đạo nặng về tu tuệ, thì Bồ-tát đạo 
là phước tuệ song tu. 


Nói cụ thê hơn, một người thực sự phát tâm 
Bồ-đề, hành Bỏ-¿z4/ đạo khi làm việc bố thí, cúng 
dường nên có chánh niệm, không để vướng mắc 
vào phân biệt nhân ngã; không chấp tướng, không 
cầu phước, làm mà không thấy mình làm, cho mà 
không thấy có người cho, người nhận.... 


Cho nên, một người phát tâm Bồ-đề, hành 
Bồ-tát đạo dù có bỏ ra rất nhiều công lao và của 
cải để giúp đỡ chúng sinh hay hộ trì Tam Bảo, 
nhưng không bao giờ kế công, lây đó làm chỗ tự 
đắc, tự cao và tự mãn. Đây là điều mà bút giả 
thường nói: “Trong chùa, chỉ có công phu, công 
quả và công đức, nhưng không có công thần!” 


Nêu chúng ta còn câu phước, còn châp công 
thì con đường tu học sẽ gặp rât nhiêu chướng ngại, 


15 


trước sau gì cũng thoái thất Bồ-đề tâm. Nhiều khi, 
mình làm phước bao nhiêu lại đôt hêt bây nhiêu! 


Bồ thí cúng dường phước hằng sa 
Hằng sa phước báo tự tâm ra 
lâm ra hý xả không bản ngã 

Bản ngã chỉ làm phước tiêu ma! 


Thực ra, đối với người hiểu đạo, tin sâu 
nhân quả, làm phước mà không cầu phước thì 
phước báo càng lớn, vì tâm lượng rộng lớn; hơn 
nữa, phước đó là phước vô lậu vì không có phiền 
não. Lục tổ Huệ Năng cũng nhắc nhở: 

Có ngã: tội liên sinh 

Quên công: phước không sánh! 

(Hữu ngã tội tất sinh 

Vong công phước vô fỷ).Š 


Vì vậy, chúng ta cô gắng xứng fánh tác Phật 
sự (làm Phật sự xuất phát từ tầm từ bị tự nhiên, tùy 
duyên mà không vướng mắc) hay bố thí 7m luân 
không tịch (cho mà không thấy có người cho, 
người nhận và vật cho). Bồ thí được như vậy gọi là 
bồ thí ba-la-mật. Ba-la-mật tiếng Hoa dịch là đáo 


8 Lục Tổ Đại Sư Pháp Bảo Đàn Kinh ‹7X‡HXlik®JÄäZ@) [ #1Ä3E 
RỊI : T173 | Đại Chánh Tạng 48, kinh số. 2008, tr. 355, b14. 


16 


bỉ ngạn, tức đến bờ kia, hay bờ giải thoát. Còn nêu 
bố thí với tâm trụ tướng, thấy có ngã, nhân, chúng 
sinh và thọ giả, thì chỉ là phước đức nhân thiên, 
không thể giải thoát, không thê “đến bờ kia”. 


Tóm lại, phước đức đạo dựa trên chánh kiến 
thế gian, giải thoát đạo dựa trên chánh kiến xuất 
thế gian, còn Bồ-/át đạo đặt trên nền tảng chánh 
kiến bất nhị. Như vậy, chỗ bất đồng của ba đường 
tu này là ở nơi nhận thức và phát tâm. Cho nên, 
chúng ta không thể nhìn việc làm bề ngoài của một 
người mà đánh giá là phước đức đạo, giải thoát 
đạo hay Bồ tát đạo. Nhận thức, phát tâm, và tâm 
lượng của một hành giả mới là chỗ y cứ cho việc 
tu của mỗi người. Nói khác đi, làm việc gì (what) 
không quan trọng băng làm như thế nào (how) và 
động cơ hay chỗ phát tâm ra sao (why). 


Dù chưa hoàn toàn dứt được tâm phân biệt, 
trụ tướng, chấp ngã, nhưng nếu mình có chánh kiến, 
phát nguyện và chánh niệm không quên Chánh 
Pháp, chúng ta cũng có thể dần dần chuyền hóa tâm 
phân biệt, ngã chấp từ thô đến tế, tuy chưa “hết” 
phiền não nhưng mỗi ngày phiền não mỗi “bớt” đi. 
Như con ong lẫy ánh sáng mặt trời để định hướng 
bay, không bị lạc đường, người tu cũng phải lấy 
Bồ-đề tâm, vô chấp, vô trụ làm định hướng tu hành. 


17 


Nếu lỡ có giây phút nào thất niệm, nghiệp lực lôi 
kéo lạc hướng, chúng ta vẫn có thê kịp thời tỉnh 
thức, sám hối lỗi lầm, quay lại đường tu. 


Kinh An Lành và ba con đường tu học 


Kinh An Lành hay Kiết Tường (Maha 
Mangala sutta) là một bài kinh nổi tiếng trong văn 
hệ Pali, thuộc truyền thống Thượng tọa bộ. Cụ thể 
hơn, bài kinh này năm trong Kinh Tập (Sutta 
NIpata; E. The Sutta Collection) thuộc Tiểu Bộ 
Kinh (Khuddaka NÑikaya), một trong năm bộ 
Nikaya. Điều lý thú là nội dung kinh này chủ yếu 
nói về phước đức đạo, nhưng kinh lại có hai bài kệ 
cuối nói về giải thoát đạo và Bồ-tát đạo. Sau đây 
là nội dung đường tu phước đức đạo mà Kinh An 
Lành nói: 

"Lánh xa kẻ xấu ác 

Được thân cận người hiển 

Tôn kính bác đáng kính 

Là phước đức lớn nhất. " 


"Sống trong môi trường tốt 
Được tạo tác nhân lành 
Được đi trên đường chánh 
Là phước đức lớn nhất. " 


18 


"Có học, có nghề hay 

Biết hành trì giới luật 

Biết nói lời ái ngữ 

Là phước đức lớn nhất. " 
“Được cung phụng mẹ cha 
Yêu thương gia đình mình 
Được hành nghề thích hợp 
Là phước đức lớn nhất. " 


"Sống ngay thẳng, bố thí, 
Giúp quyến thuộc, thân bằng 
Hành xử không tỳ vết 

Là phước đức lớn nhất. " 


"Tránh không làm điều ác 
Không say sưa nghiện ngập 
Tỉnh cân làm việc lành 

Là phước đức lớn nhất. " 


"Biết khiêm cung lễ độ 
Tri túc và biết ơn 

Không bỏ dịp học đạo 
Là phước đức lớn nhất. " 


"Biết kiên trì, phục thiện 
Thân cận giới xuát gia 


19 


Dự pháp đàm học hỏi 
Là phước đức lớn nhất. '° 


Trên đây là nội dung hước đức đạo, con 
đường tu tập của một người Phật tử tại gia. Kế nữa 
đức Phật giới thiệu giải thoát đạo: 

"Sống tỉnh cần, tỉnh thức 

Học chân lý nhiệm mầu 

Thực chứng được Niết-bàn 

Là phước đức lớn nhất. "19 


Chân lý ở đây là chỉ tứ thánh đề hay bốn 
chân lý: khổ, tập, diệt, đạo đã bàn ở phần giải 
thoát đạo. Tiếp theo, đức Phật giới thiệu Bồ-rát 
đạo, đem tinh thần xuất thế làm sự nghiệp nhập thẻ, 
sông trong đời mà không nhiễm bụi đời: 


"Chung đụng trong nhân gian 

Tâm không hê lay chuyển 

Phiên não hết, an nhiên, 

Là phước đức lớn nhất. "1 

Bài kệ này làm chúng ta liên tưởng đến bài 
kệ trả lời mình là ai mà đức Phật đã nói với Bà-la- 


Thích Nhất Hạnh dịch, gọi là Kinh Phước Đức. 
10 Thích Nhất Hạnh dịch. 
1! Thích Nhất Hạnh dịch. 


20 


môn tên Dona. Không lâu sau khi thành đạo, đức 
Phật gặp vị Bà-la-môn này, người đã hỏi đức Phật 
có phải là thiên nhân (deva), càn-thát-bà 
(Gandhabba), dạ xoa (Yakkha) hay loài người bình 
thường? Đức Phật đều phủ nhận vì Ngài đã đoạn 
tận mọi nghiệp hoặc của những loài chúng sinh. 
Kế đó, đức Phật trả lời: 

Như hoa sen sạch đẹp 

Không nhiễm giữa nước dơ 

Cũng vậy, giữa cuộc đời 

Ta không có ô nhiễm 

Nên này Bà-la-môn 

Ta là một vị Phật.!? 


Như vậy, một vị Phật sống giữa đời để lợi 
ích chúng sinh mà không nhiễm bụi đời. Đó là lý 
tưởng để một người tu Bồ-/áf đạo hướng đến vì 
Bồ-tát chính là một vị Phật đang thành và sẽ thành. 


Tóm lại, chúng ta có thể dùng bài Kinh An 
Lành để tóm tắt ba con đường tu: phước đức đạo, 
giải thoát đạo và Bồ-tát đạo. 


12 “As a lotus, fair and lovely, By the water is not soiled, By the world 
am I not soiled; Therefore, brahmin, am I Buddha.” Xem Nãrada, The 
Buddha and His Teachings, tr. 28. 


21 


Nội dung quyền sách này là vô /hưởng và 
giải thoát đạo. Cho nên, bút giả sẽ không bàn rộng 
về phước đức đạo và Bô-tát đạo, mà chỉ tập trung 
vào ý nghĩa vô thường trong giải fhoát đạo, nhằm 
giúp người đọc kiến lập chánh kiến vô thường, 
phát tâm xuất ly sinh tử, ứng dụng quán trí vô 
thường trên con đường tu tập. Mong rằng người 
đọc có thể ứng dụng tu tập, từng bước giải thoát 
phiền não tham sân si, vơi bớt nỗi khô niềm đau 
ngay trong cuộc sống hằng ngày. 


22 


Bài Từ Mớ Đầu Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa 


Cuôn cuộn Trường Giang đồ biển Đông 
Hùng anh bao lớp cuốn xuôi dòng 
Thị phi, thành bại... quay nhìn lại 
Kết cuộc không ngoài một chữ KHÔNG! 


Núi xanh dường không đổi 
Tịch dương mấy độ hông 
Ông tiêu bên bãi vắng 
Ngư phủ dưới bến sông 


Vui cùng gió mát trăng trong! 


Mừng gặp bạn tương đồng 
Mời nhau chung rượu nhạt 
Cười nói chuyện tây đông 
Xưa nay bao nhiễu việc: 


Một câu chuyện lông bông! 


Sakya Minh-Quang địch 


13 Bài đàn từ (Zãn]) theo điệu Lâm Giang Tiên của Dương Thận 2l 
(1488-1559) đời Minh, viết trước chương Thuyết Tần Hán thứ ba trong 
sách Nhị Thập Nhất Sử. Sau này, khi viết Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La 
Quán Trung mượn bài từ này đề ở đầu truyện. 


23 


Chương II 
Quan Niệm Về Vô Thường Theo Thế Gian 


Nhận thức vô thường không phải chỉ có 
trong Phật Pháp. Các triết gia, văn nhân và thi sĩ từ 
xưa đến nay, với đầu óc quán sát tinh tế và trái tỉm 
mẫn cảm hơn người, đều có thể nhận ra vô thường. 
Ví dụ, Heraclitus (535-475 BCE), một triết gia Hy 
Lạp xưa từng có câu nói nổi tiếng: “Không ai bước 
xuống hai lần cùng một dòng sông.” (You could 
not sfep twIce 1nto the same rIver). Không tử một 
hôm đứng bên bờ sông, nhìn dòng nước chảy, cảm 
thán bảo: “Trôi chảy mãi như thế chừ, ngày đêm 
không trở lại.” (thệ giả như tư phù, bất xả trú dạ. 
Luận Ngữ, thiên Tử Hạn). Các văn nhân thi hào 
như Trần Tử Ngang, Lý Bạch hay Đỗ Phủ v.v... 
đều nói đến vô thường trong văn thơ của mình. Ví 
dụ, Thị tiên Lý Bạch nói: 


Anh thấy chăng? 

Hoàng hà nước tự trời cao 

Trôi ra biển cả, chẳng bao giờ vẻ. 
Anh thấy chăng? 

Cha soi kính: tóc bạc phơ 

Sớm tơ, tôi tuyết: ngân ngơ chợt buồm! 


24 


(Quân bắt kiến ? 

Hoàng hà chỉ thủy thiên thượng lai 
Bồn lưu đáo hải bắt phục hoàn. 
Quân bất kiến? 

Cao đường mình kính bị bạch phát 
Triêu như thanh tI, mộ thành phát!) 


(Tương Tiến Tửu-Lý Bạch) 


Nhưng vô thường mà các triết gia, văn nhân 
và thi sĩ xưa nay nói không phải vì mục đích tu tập 
thiền quán, để dứt trừ ngã chấp, ra khỏi đau khổ 
trong sinh tử luân hồi như trong Phật Pháp. 


Vô thường được các triết gia nhận ra là tri 
thức hiểu biết về quy luật phổ quát của vũ trụ nhân 
sinh, sản phẩm của óc quan sát, suy luận hay cảm 
nhận nhạy bén. Các nhà khoa học có thể vận dụng 
những tri thức này vào ứng dụng công nghệ nhằm 
đem lại những tiện ích cho đời sống vật chất của 
con người. Nhưng kiến thức vô thường như vậy 
không giúp con người dứt trừ phiền não tham sân 
s¡ vì không được vận dụng đề quán chiếu phá trừ 
ngã chấp. 

Các văn sĩ và thi nhân có khả năng cảm 
nhận vô thường tinh tế và nhạy bén hơn người bình 
thường. Ví dụ, một thi nhân đời Đường bảo: 


25 


Ngô đồng một lá rụng, 
Thiên hạ đã biết thu. 


(Ngô đồng nhất diệp lạc, 
thiên hạ cộng tri thu). 


Chỉ cần một chiếc lá rơi là thi nhân có thể nhận ra 
sự thay đối của cả đất trời. Song nhận ra vô thường 
chỉ đưa nhà thơ đến cảm xúc thương cảm cho kiếp 
nhân sinh đổi thay, ngắn ngủi, mà không tìm ra 
con đường giải thoát. Một Lý Bạch mơ mộng đã 
kết thúc đời mình trong cơn say rượu. Lúc ngồi 
thuyền uống rượu ngắm trăng, ông đã ngỡ ánh 
trăng dưới nước là thực nên nhào xuống ôm trăng, 
ai ngờ cuối cùng chết đuối! 


Một nhà thơ nỗi tiếng khác là Trần Tử 
Ngang. Một hôm ông leo núi chơi, đứng trên đỉnh 
núi cao, nhìn ra trời đất mênh mông, cảm thương 
thân phận nhỏ nhoi và kiếp người ngắn ngủi, ông 
đã sáng tác bài thơ nổi tiếng: 

Trước: chẳng thấy người xưa 

Sau: không gặp ai đến 

Ngâm trời đất mênh mông 

Riêng đau lòng rơi lệ. 


26 


(Tiên bắt kiến cổ nhân 

Hậu bất tri lai giả 

Niệm thiên địa chỉ mang nhiên 
Độc thương nhiên nhỉ thể hạ). 


(Đăng Cao-Trần Tử Ngang). 


Vâng, Trần Tử Ngang đã nói lên sự thực vô 
thường của cuộc đời. Có ai trong chúng ta có thể 
thấy được người một trăm năm về trước? Hay biết 
được người một trăm năm sau này? Trong vòng 
một trăm năm mình đã không thể thấy biết, huỗng 
chi là người từ ngàn vạn năm xưa vả ngàn vạn năm 
sau? Cho nên, gẫm lại giữa trời đất vô cùng, kiếp 
người thực là ngắn ngủi và mong manh. Đó là lý 
do khiến Trần Tử Ngang cảm thương rơi lệ. 


Như vậy, Trần Tử Ngang thấy được vô 
thường, nhưng cũng đề thở than sầu não, không 
tìm ra được lối thoát. Thái độ bi quan trước cuộc 
đời này, hoàn toàn không phải là lập trường và thái 
độ của Phật Pháp. 

Lại nữa, một hôm, Yến Tử theo vua Tê 
Cảnh Công lên núi Ngưu dạo chơi. T Cảnh Công 
đứng nhìn về phía bắc của đất nước mình, chợt 
buôn thương rơi lệ. Vua cảm thán bảo: “Đất nước 
rộng lớn như thế, sao ta có thê bỏ đi sau khi chết?” 


27 


Lúc đó, hai vị đại thần đi theo là Ngãi Không và 
Lương Khưu Cứ cũng khóc theo, chỉ có Yến Tử 
đứng kế bên cười. T Cảnh Công lau nước mắt 
nhìn sang Yến Tử nói: “Quả nhân hôm nay đi chơi, 
buôn thương, hai ông Không và Cứ đều khóc theo 
Quả nhân, riêng ông vì sao lại cười?” 


Yến Tử đáp: “Giả như bậc hiền có thể giữ 
mãi được đất nước này, thì Tề Thái Công và Tê 
Hoàn Công đã có thể giữ mãi. Giả như kẻ đũng có 
thê giữ mãi được đất nước này, thì Tế Trang Công 
và Tê Linh Công đã có thể giữ mãi. Nếu những vị 
vua đó có thê giữ đất nước này mãi, thì làm sao 
vua có được ngôi vị này ngày hôm nay? Do những 
vị đó lần lượt ngồi vào ngai vị rồi lần lượt rời bỏ 
ngai vị nên mới truyền đến vua ngày nay. Nhưng 
chỉ riêng vua là khóc lóc, đó là không có lòng nhân. 
Thấy một vị vua không có lòng nhân, lại thấy hai 
bề tôi lại dua nịnh theo, nên hạ thần mới trộm cười 
một mình.”!4 


Thấy đời vô thường ngắn ngủi, sợ chết rồi sẽ 
mât đi tât cả nên buôn thương, than khóc. Đây 


14 Yến Tử Xuân Thu, “Cảnh Công Đăng Ngưu Sơn Bi Khứ Quốc Nhi Tử” 
(Cảnh Công lên núi Ngưu buồn vì phải chết bỏ lại đất nước), Yến Tử 
Can Gián, bài 17. 


28 


không phải là thái độ đúng đăn của người học Phật. 
Thực ra, đó là thái độ ích kỷ, tham sống sợ chết, 
không muốn mắt đi tất cả những gì mà mình đã cố 
găng chiếm hữu cho bản ngã trong suốt cuộc đời. 
Cho nên, Yến Tử mới phê bình Vua Tê Cảnh Công 
không có lòng nhân. Thông thường người càng 
ø1àu, càng có địa vỊ, quyền lực lại càng sợ chết! 


Thậm chí, có người nhận ra vô thường, song 
vì kiến chấp đoạn diệt, không tin nhân quả, họ lại 
chạy theo chủ nghĩa hưởng lạc, tranh thủ thời gian 
ngắn ngủi của kiếp người để ăn chơi sa đọa. Ví dụ, 
Lý Bạch nói: “Phù sinh nhược mộng, vi hoan kỷ 
hà” tức “kiếp phù sinh như giấc mộng, cuộc vui 
nào có bao lâu?” Mới nghe qua dường như rất tỉnh 
thức vô thường, phù hợp Phật Pháp. Nhưng tiếp 
theo, Lý Bạch bảo: “Cổ nhân bĩnh chúc dạ du, 
lương hữu dĩ dã,” tức “người xưa cầm đuốc chơi 
đêm, thực là có lý do vậy!” (Xuân Dạ Yến Chư 
Tùng Đệ Đào Hoa Viên Tự-Lý Bạch). 


Như vậy, ý Lý Bạch nói, đời người ø1ả tạm 
như một giác mơ, cuộc vui con người ngăn ngủi, 
cho nên cần phải mau mau hưởng lạc, “chơi ngày 
không đủ, tranh thủ chơi đêm!” 


29 


Tương tự như Lý Bạch, Nguyễn Công Trứ 
(1778-1855), một nhà Nho của Việt Nam, cũng nói 
lên quan điểm nhân sinh của mình: 


Ngẫm cho kỹ đến bất nhân là tạo vật 

Đã sinh người lại hạn lấy năm 

Kể chỉ thằng lên bảy, đứa lên năm 

Dâu ba vạn sáu nghìn ngày là mấy chốc? 
Lại mang lấy lợi danh, vĩnh nhục 

Cuộc đời kia lắm lúc bi hoan 

E đến khi hoa rữa trăng tàn 

Xuân một khắc, dễ nghìn vàng đổi chác? 


Mới đọc qua chúng ta thấy quan điểm Nguyễn 
Công Trứ dường như rất giống với Đạo Phật. 
Nhưng khi đọc tiếp chúng ta biết là không phải. 
Ông chỉ chủ trương hành lạc kịp thời, khác hắn 
tinh thần cầu đạo giải thoát giác ngộ trước cảnh vô 
thường: 


Tế suy vật lý tu hành lạc 

An dụng phù danh bạn thử thân 
Song bắt nhân mà lại chí nhân 
Hạn lấy tuổi để mà chơi lấy 

Cuộc hành lạc bao nhiêu là lãi bấy 


30 


Nếu không chơi, thiệt ấy ai bà? 
Nghề chơi cũng lắm công phu!!Š 


Rõ ràng đây là tư tưởng của chủ nghĩa 
hưởng lạc, hoàn toàn khác với ý nghĩa, mục đích 
của vô thường mà đức Phật chỉ dạy. 


Tóm lại, thái độ về vô thường của thế gian 
hoặc b¡ quan chán nản hay sống vội để hưởng thụ. 
Giờ đây, chúng ta thử tìm hiểu vô thường đức Phật 
đạy trong Phật Pháp có ý nghĩa, mục đích, và ứng 
dụng ra sao. 


15 Nguyễn Công Trứ, Chơi Xuân Kẻo Hết Xuân Đi. 


31 


Chương III 
Nhất Kỳ Vô Thường Và Sát-Na Vô Thường 
Nhất kỳ vô thường 


Trong Phật Pháp, vô thường có chia làm 
nhất kỳ vô thường hay tương tục vô thường và sát- 
na vô thường hay niệm niệm vô thường. Nhất kỳ vô 
thường hay tương tục võ thưởng là nói vạn vật tuy 
có tướng tương tục một thời kỳ, nhưng đó chỉ là 
tạm bợ, cuối cùng cũng thay đổi, biến hoại. Nhìn ở 
góc độ nhân sinh, con người trải qua bốn thời kỳ 
vô thường, đó là sinh, già, bệnh, chết. Đây chính là 
tướng khô của thế gian. Khi chúng ta oa oa khóc 
tiếng khóc chào đời cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay 
gọi đó là sinh. (Theo Phật Pháp, giây phút tái sinh 
vào thai mẹ đã gọi là sinh). Cũng vậy, từ khi tuổi 
trẻ da sáng tóc xanh đến lúc tuổi già da mỗi tóc bạc 
chúng ta gọi đó là già. Còn khi tứ đại bất hòa, có 
những triệu chứng bất an, chúng ta gọi đó là bệnh; 
rồi khi trút hơi thở cuối cùng, không còn sự sống, 
chúng ta gọi đó là tử. 


Đây chính là nhất kỳ vô thường hay tương 
tục vô thường, vì từ sinh đến tử, từ trẻ đến già, từ 
khỏe mạnh đến yếu đau..., đường như có tướng 
sinh, già, bệnh, chết tồn tại tương tục trong một 


32 


thời kỳ hoặc dài hoặc ngắn. Đây là tri thức phô 
thông của nhân loại. 


Sát-na vô thường 


Nhưng nhìn sâu sắc hơn, già đâu phải đợi 
đến khi tóc bạc da nhăn, bệnh không giới hạn khi 
thân thể cảm thấy bắt an, phải uống thuốc hay năm 
bệnh viện, và cái chế: không chỉ xảy ra khi mình 
nhắm mắt xuôi tay. Thực ra, chúng ta đang sinh, 
đang già, đang bệnh và đang chết dù mình có ý 
thức về nó hay không. Mỗi phút mỗi giây, có bao 
nhiêu tế bào cũ trong thân chúng ta chết đi và bao 
nhiêu tế bào mới tái sinh trở lại. Thân đã vậy mà 
tâm càng như vậy. Tâm ý chúng ta thay đổi mau 
chóng, từ ý nghĩ, tư tưởng...cho đến tình cảm 
XI s:« 


Cho nên, trong mỗi sđ/-nz (đơn vị thời gian 
cực kỳ ngăn) thân và tâm của chúng ta không 
ngừng sinh diệt, liên tục sinh, già, bệnh, chết như 
dòng sông trôi mãi không dừng. Tên con sông tuy 
không thay đôi nhưng dòng sông sát-na trước đã 
khác với dòng sông sát-na bây giờ. Ngay cả, khi 
mình khởi niệm hay gọi “bây giờ” thì bây giờ đã 
không còn là “bây giờ” nữa! Đó gọi là sát-na vô 
thường hay niệm niệm vô thường. 


33 


Đức Phật đã dùng nhiều ví dụ để nói đến 
sáf-na vô thưởng. Trong kinh, thường dùng hình 
ảnh đàn cá mắc cạn, đàn bò đang bị lùa đi đến lò 
sát sinh...đề dụ cho sự thực này. Như trong Kinh 
Xuất Diệu, đức Phật bảo: 


Ngày nay đã qua 
Mạng sống lần giảm 
Như cá thiểu nước 
Nào có vui gì?! 

Trong Kinh Pháp Cú Thí Dụ cũng nói: 


Ví như người cầm gậy 
Chăn dất đàn bò sỉ 
Già chết cũng như vậy 


Đang lùa mạng sống đi. 
xk% 


Trăm ngàn không có một 

Trai gái dòng họ nào 

Tài sản nhiêu biết bao 

Mà tránh khỏi già chết. 
x£% 


1 Kinh Xuất Diệu. (HWZ#) [ Z£H Hiã : HIBŠ}8 - #1⁄/b7K‡ 
M#ï fñ[4# | Đại Chánh Tạng 04, kinh số. 212, tr. 616, b13-14. 


4m 


34 


Sự sống ngày lẫn đêm 

Sinh mạng tự lẫn giảm 
Tuổi thọ luôn tiêu mòn 
Như nước ao rút cạn.” 


Thực ra, vì sáf-na vô tưởng nên mới có 
nhất kỳ vô thường. Nhất kỳ vô thường chỉ là biểu 
tướng của sá/-na vô thường, vì mỗi phút, mỗi 
giây... thân tâm chúng ta đều luôn biến đổi, nên 
mới có tướng già như tóc bạc da mỗi..., tướng 
bệnh như thân thể trục trặc đau nhức..., và tướng 
chết như hơi thở không còn, thần thức phân tán. 
Nói khác đi, già, bệnh, chết của nhất kỳ vô thường 
là kết quả của quá rrình vô thường biến đổi không 
ngừng. Chăng qua, vì quá trình thay đổi này xảy ra 
quá nhỏ nhiệm vi tế, nên bình thường chúng ta khó 
phát hiện ra. 


Vì vậy, đứng về mặt sát-na sinh diệt nhìn, 
mình ngày hôm qua không phải là mình ngày hôm 
nay và càng không phải mình ngày mai. Ngay cả 
mình giây phút trước không phải mình ở giây phút 
này và càng không phải mình ở giây phút sau. Vậy 
mình là ai? Hay chỉ là vọng tưởng chấp ngã? Quán 
chiếu như vậy giúp chúng ta xa lìa ngã chấp. 


17 Thích Minh Quang dịch, Kinh Pháp Cú Thí Dụ, tr. 30-31. 


35 


Đứng về mặt thứ lớp giáo hóa, đức Phật 


trước nói về nhát kỳ vô thường là điều chúng sinh 
dễ nhận biết, sau mới nói đến sáf-na vô thường là 
đạo lý vi tế khó thấy hơn. Quán sát và tư duy về 
nhất kỳ vô thường, hay tướng trạng già, bệnh, chết 
của nhân sinh, giúp chúng ta cảnh giác vô thường, 
phát tâm xuất ly, cầu đạo giải thoát. Cho nên, đức 
Phật và chư tô thường dùng tướng già, bệnh, chết 
để cảnh tỉnh và sách tấn người tu. Sau đây, chúng 
ta thử tìm hiều tướng trạng vô thường: già, bệnh, 
chết. ..để tự cảnh tỉnh mình. 


Tướng khổ của thế gian 
Trong Kinh Vô Thường, đức Phật dạy: 


Có ba pháp trong thế gian không khả ái, 
không xán lạn, không đáng nhớ, không xứng 
ý. Những gì là ba? Đó gọi là già, bệnh, chết. 
Này các thầy Tỳ-kheo, già, bệnh, chết này 
nơi thế gian thực không khả ái, thực không 
xán lạn, thực không đáng nhớ, thực không 
xứng ý. Nếu thế gian không có già, bệnh, 
chết thì Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đăng 
Giác sẽ không ra đời vì chúng sinh nói Pháp 
mà mình chứng ngộ cũng như việc điều 
phục [già, bệnh, chết]. Cho nên, nên biết già, 


36 


bệnh, chết là điều không khả ái, không xán 
lạn, không đáng nhớ, không xứng ý. Do ba 
điều này, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đăng 
Giác xuất hiện trong đời vì chúng sinh nói 
Pháp mà mình chứng ngộ và việc điều phục 
[già, bệnh, chết].!8 


Cho nên, già, bệnh, chết là điều mà nhiều 
người trong thế gian cho là mặt trái của cuộc đời, 
đem lại đau khô và sợ hãi nên không muốn đối 
diện, nhưng muốn giải thoát và giác ngộ, người 
con Phật cần phải can đảm đối diện và quán chiếu 
vô thường. Vô thường đau khổ thực sự không phải 
là mặt trái của cuộc đời, mà nó chính là sự thực 
của cuộc đời! Chính vì đời đau khô đức Phật mới 
ra đời chỉ cho chúng ta con đường giải thoát. Cũng 
như ngôi nhà của các con ở đang bốc cháy, người 
cha mới thương xót cảnh báo và kêu gọi các con 
mau chạy thoát ra ngoài. Nếu không tỉnh thức cuộc 


18#Kịnh Vô Thường, Sakya Minh-Quang dịch. Xem phần phụ lục 1 trang 
110 trong quyển sách này. Nguyên văn: (#bŠff#3Z4#) [TT “IS. 
]35EIHIHI. lÈ fHJ##*. f3. THÍ. RffŒ. j2 
=s ñN CIN#È. Ì4ñH P.24. JZJWZV. Ì3ñB|HHH]. Ef£ THỊ. # 
#3. #fH[ấ. E( FfffZ~‹ 274) S7. IHIH#tÒ#f. ñUZRJRIE 
St Bo Ả*IHSIHE. ÄylAcEñn TU KjM{NH. XEMUJEAI. J# 
J3ZE. }J*55IHiH]. ZZ¿-HJ7#. #'Wiš. Hô. TH. 
l—E. 1Z2JEIESff.. tHPH}JYIHZðliEZAS/E. ấn HRUÌX &iMHÍẨ 
Sf. | Đại Chánh Tạng 17, kinh số. 801, tr. 745, c16-25. 


ta 


t ⁄ 4# 


37 


đời là vô thường đau khổ, chúng ta sẽ như những 
đứa con ham vui trong căn nhà lửa, không ý thức 
hiểm họa cận kề, không thể nào thoát khỏi khổ đau. 
Vì vậy, thay vì sợ hãi già, bệnh, chết, chúng ta hãy 
đối diện, tư duy quán chiếu chúng đề có thê giác 
ngộ, giải thoát. Trước hết, chúng ta hãy tư duy 
quán chiếu về tuổi già. 

Vâng, tuổi già thực sự khiến người bước qua 
“bên kia đôi” (over the hill) của kiếp nhân sinh. 
Sức khỏe, trí nhớ và khả năng hoạt động đều suy 
giảm đáng kê. Nhiều người còn phải sống trơ trọi 
và cô đơn lúc tuổi xế chiều: 


Tuổi già lụm cụm ốm đau hoài 

Tóc bạc da môi trí lãng sai 

Tay yếu chân mêm nhờ giúp đỡ 

Lưng còng gối mỏi sống qua ngày. 

Tình thần lụn bại, tâm Suy nhược 

Vật chất suy đổi, trí lãng sai. 

Tật bệnh rình chờ như cướp dữ 

Tôi tàn, thui thủi tợ đêm dài. 

Đã vậy rồi, tuôi già còn gắn liền với tật bệnh. 
Khi còn trẻ, vẫn đề chúng ta quan tâm nhất có lẽ là 
sắc đẹp. tiền tài và địa vị. Phụ nữ trẻ đi đâu trong 
ví cũng mang theo gương lược, son phấn, viết chì 


38 


kẻ mắt.... Họ gặp nhau thường bàn chuyện tình 
cảm yêu đương hay mua sắm, còn đàn ông gặp 
nhau thì hay nói chuyện làm ăn, vui chơi.... 
Nhưng đến lúc tuổi già, có nhiều bệnh tật yếu đau, 
không luận là nam hay nữ, đi đầu chúng ta lúc nào 
cũng mang theo túi thuốc! Trong giỏ xách không 
còn son phần nữa, thay vào đó là thuốc cao huyết 
áp, thuốc giảm choresterol, thuốc tiêu đường, 
thuốc đau nhức v.v.... Đối với một số người, khi 
trở về già, họ không còn mang vòng vàng và đồ 
trang sức trên người nữa; thay vào đó là máy trợ 
tim (pacemaker) trong lồng ngực hay đồ kim loại 
thay thế vài bộ phận đã hỏng trong thân! 

Đề tài đàm luận của người già khi gặp nhau 
cũng thay đôi. Họ sẽ hỏi nhau nhiều về bệnh tật, 
thuốc men và bác sĩ. Thay vì giới thiệu cho nhau 
chỗ nảo chơi vui hay ăn ngon như lúc trẻ, họ lại 
mách nhau những bài thuốc dân gian, hay tên 
những bác sĩ mà họ biết. Đây là vì, lúc lớn tuổi, 
thân thê đau nhức, sức khỏe yếu kém không còn 
muốn đi chơi đâu xa. Lại nữa, lúc già dù có tiền 
nhưng ăn uống không còn nhiều và ngon như xưa; 
ăn cái gì cũng lo sợ, kiêng khem, không biết có 
nhiều mỡ, nhiều đường và nhiều muối không? Có 
người dí dỏm bảo rằng, khi về già, con người cái gì 


39 


cũng suy giảm, chỉ trừ có ba cái càng già là càng 
“cao”, đó là cao mỡ, cao đường và cao máu! 
LƯT) 


Người già chỉ có một cái “thấp”, nêu có, đó chính 
là thâp khớp! 


Song không phải đợi đến già mới có bệnh. 
Bệnh tật có thể xảy ra với bất cứ mọi ai và ở mọi 
lứa tuổi. Tuổi già có bệnh khổ đã đành, còn trẻ mà 
bệnh khô khiến người lỡ dỡ sự nghiệp, tan tành 
mộng ước, thì nỗi khổ niềm đau đó còn tăng thêm 
gấp bội. Bút giả quen biết một gia đình Phật tử ở 
Portland, Oregan. Gia đình này có một người con 
trai học rất giỏi, luôn được học bồng không phải 
tốn tiền lúc đi học. Anh ra trường luật, có bằng luật 
sư, hứa hẹn một tương lai xán lạn phía trước. 
Nhưng chưa kịp hành nghè, anh ta bỗng dưng phát 
bệnh tâm thần. Gia đình ban đầu để ở nhà chăm 
sóc, sau đó vì bệnh trở nặng, lại thêm không ai 
chăm sóc nồi, nên mẹ và chị phải đưa anh vào điều 
trị nội trú tại một bệnh viện tâm thần địa phương. 
Thế là, bệnh tật đã hủy hoại đi một tương lai xán 
lạn của một người trẻ tuổi đầy tài năng và nhiệt 
huyết. Cho nên, bệnh thực sự là nỗi khổ lớn của 
nhân sinh: 


Bệnh tật đeo theo để khổ đời 
Con người vì bệnh phải mòn hơi 


40 


Bệnh xui quân tứ không tròn chí 
Bệnh khiến nam nhỉ phải lỡ thời 
Bệnh biến trần gian thành địa ngục 
Bệnh mở non nước, áng mây trời 
Phải chăng không bệnh là hy hữu 
Nên mộng xuân hồng phải tả tơi! 


Bệnh tật không lành thường là nguyên nhân 
chính đưa đến cái chết, điểm tận cùng của một kiếp 
người. Với bản năng tham sống sợ chết của con 
người, cái chết là điều hết sức đáng sợ. Cái chết 
lây đi tất cả mọi thứ của con người, từ tiền tài, 
danh vọng, địa vị cho đến quyên thuộc thân 
thương.... Cả một đời vất vả gom góp và tranh đấu 
để xây dựng nên những thứ thuộc về ta và của ta, 
bỗng dưng phải đối diện cái chết, ai mà không 
bàng hoàng lo sợ hay nuối tiếc không đành? Tâm 
tham chấp càng lớn, khi đối diện cái chết lại càng 
sợ hãi và đau khổ. Cho nên, khi đối diện cái chết, 
con người không chỉ bị bệnh tật hành hạ phần thân 
mà còn bị sự nuối tiếc và sợ hãi hành hạ phần tâm. 
Trong Văn Cảnh Sách, tô Quy Sơn đã tả thực tâm 
cảnh của người không biết tu khi hấp hối trên 
giường bệnh: “Một mai bệnh nặng tại g1ường, các 
khổ vây quanh bức ngặt. Sớm chiều lo nghĩ, sợ hãi 


41 


bàng hoảng. Đường trước mịt mờ, không biết về 
đâu!”!? Cho nên, một nhà thơ đã tả thực cái chêt: 


Chết là la bỏ những người thương 
Trước lúc chia ly nỗi đoạn trường 
Não dạ giã từ con hiểu thảo 

Đau lòng ly biệt vợ hiển lương 

Mãi lo gia nghiệp thành cơ sở 

Chẳng chút đạo tâm ngại bước đường 
Hắc ám bao trùm miễn lạnh lẽo 

Thân thờ, vô định khổ sâu vương! 


Vâng, đời người rôi ai cũng chêt, nhưng có 


những cái chết trong sợ hãi bàng hoàng, cũng có 
những cái chết thanh thản trang nghiêm như các vị 
thiền sư: 


Sinh như đắp chăn bông 
Tử như cởi áo hạ. 


Hay: 


Cho dù ngày mai tận thể 
Đêm nay sen vẫn gieo trồng 


19 Nhất triêu ngọa tật tại sàng, chúng khổ oanh triền bức bách. Hiểu 
tịch tư thốn, tâm lý hồi hoàng. Tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng. — 3] 


\JÄ#EPE 


ø AÁTH ANHÊIHI1Ho TME2/ Kho J361HEEo BỊ co 


#iIff[fÌ:. Tục Tạng, q. 65, kinh số.1294, tr.471. 


42 


Đem lòng gió mát trăng thanh 
Xưng tán 1-di-đdà Phật! 


Muốn được như vậy, thay vì tránh né, chúng 
ta cần phải đối diện già, bệnh, chết. Hãy lấy già, 
bệnh, chết làm đề tài thiền quán, xem đây là cơ hội 
giúp ta tỉnh thức vô thường, phát tâm xuất ly, và tu 
tập đến giải thoát giác ngộ. Nếu Thái tử Tất-đạt-đa 
ngày xưa không đối diện và tư duy về vô thường 
già, bệnh, chết khi đi dạo nơi bốn cửa thành Ca-ty- 
la-vệ, thì làm sao Ngài có thể thâm ngộ vô thường, 
phát tâm xuất gia và cuối cùng thành Đạo Vô 
Thượng? Cho nên, thay vì sợ hãi già, bệnh, chết, 
chúng ta hãy học an nhiên tiếp nhận, tri ân vô 
thường, xem đây là cơ hội giúp chúng ta tỉnh tấn tu 
học hướng đến giải thoát. 

Trì ân vô thường 

Nếu thế gian không có vô thường: già, bệnh, 
chết, có lẽ không ai biết tu hành. Cho nên, là người 
con Phật chân chính, chúng ta phải biết tri ân vô 
thường, vì già, bệnh, chết chính là thiện tri thức 
thức tỉnh chúng ta, giúp mình tinh tấn tu tập, cầu 
đạo giải thoát. 

Cõi trời có phước hơn nhiều so với cõi 
người về mặt hưởng thụ vật chất và thọ mạng lâu 


43 


đài. Nhưng đức Phật lại tán thán thân người khó 
được, còn đáng quý hơn thân trời vì dễ giác ngộ vô 
thường già, bệnh, chết đề có thể tu tập đạo giải 
thoát. Thực ra, theo Phật Pháp, sinh ở cối trời 
Trường Thọ Thiên, nơi thọ mạng lâu dài lại trở 
thành một nạn trong tám nạn, chướng ngại người 

tu đạo giải thoát. Cho nên, thay vì sợ hãi vô thường, 
chúng ta phải tập đối diện vô thường, quán chiếu 
vô thường và tri ân vô thường. Vô thường chẳng 
những là đề tài thiền quán, là “công án hiện thành”, 
giúp chúng ta giải thoát, giác ngộ, mà còn là bài 
học cảnh tỉnh, nhắc nhở chúng ta biết trân quý 
những gì mình đang có và cô gắng nỗ lực tu tập để 
không phí được phước duyên làm người, nghe 
được Phật Pháp. 


Mạng người trong hơi thở 


Tuôi trẻ sức mạnh, nhiều mơ ước và dục 
vọng, chúng ta còn bận lo công danh sự nghiệp, 
hạnh phúc gia đình, ít khi nghĩ đến tìm cầu chân lý, 
học đạo giải thoát. Thực ra, cái chết không hẹn 
cùng người, không luận già trẻ, sang hèn, có bệnh 
hay không, mình đều có thể chết bất cứ lúc nào. 
Đừng nghĩ rằng mình nhất định sẽ sống đến bảy, 
tám hay chín mươi tuổi, bây giờ còn trẻ, từ từ sẽ tu. 
Thực tế cuộc đời cho biết, bệnh nan y như ung thư 


44 


hay aids, bệnh cấp tính như đột quy (heart attack) 
hay tai biến mạch máu não (stroke), tai nạn máy 
bay, xe cộ, cướp bóc, chiến tranh..., đều có thê 
cướp lấy sinh mạng chúng ta bất cứ lúc nào. Trong 
cuộc sông, chúng ta đã gặp biết bao cái chết bất 
ngờ, không ít cảnh đầu bạc đưa tiễn đầu xanh. Cho 
nên, đời người không phải dài ngăn bao nhiêu năm, 
mà đời người chỉ trong hơi thở! Một hơi thở ra 
không trở vào là đã sang đời khác. 


Xưa đức Phật hỏi một vị Sa-môn: 

-Mạng người trong bao lâu ? 

VỊ này trả lời: 

-Trong khoảng vài ngày. 

Đức Phật bảo: “Ông chưa thể tu Đạo.” 

Đức Phật lại hỏi một thầy khác: 

-Mạng người trong bao lâu ? 

VỊ này trả lời: 

-Trong khoảng bữa ăn. 

Đức Phật cũng bảo: “Ông chưa thể tu Đạo.” 


Ngài lại hỏi một thầy nữa: 


45 


-Mạng người trong bao lâu 2 
VỊ này đáp: 
-Trong khoảng hơi thở! 


Đức Phật tán thán: “Lành thay! Ông có thê 
gọi là người biết tu Đạo.”?0 


Như vậy, người biết tu là người luôn tỉnh 
thức trước sự sống mong manh, mạng người chỉ 
trong hơi thở để tinh tấn tu tập. Ai không chánh 
niệm điều này, người đó “chưa thể tu Đạo.” 


Nhiều người trong chúng ta dù biết Phật 
Pháp là đáng quý, nên tu tập, nhưng lại nghĩ cái 
chết vẫn còn xa lắm, từ từ hãy tu. Đó chính là lý do 
khiến mình giải đãi, hẹn lần hẹn lữa, cho đến lúc 
già bệnh, một việc cũng không thành! 


Nếu biết sống là tạm, còn chết là điều chắc 
chăn, mạng người trong hơi thở, thì chúng ta sẽ 
không còn có tâm hẹn, chờ, lần lữa nữa. Xin luôn 
khắc ghi lời Tổ Quy Sơn nhắc nhở: “Niệm niệm 


2? Kinh Tứ Thập Nhị Chương. (JH-†-—#Z4£) [f[ñlãZỳ}Ƒ]. ã#£ 
#§in. #ÌEl. fEW4HlH]. tí. 7 KfÉ3ä3É. ƒSIll—bƑ1: ấn 
f£#IRl. #JEl. fE8wfÑlH]. fồfi. ƒ Kf§Zö3É. ƒ5lñ]—-È}Ƒ1. 
ñùfE#⁄6lH]. XjJEl. IƒƑIWZ lHỊ. fÖíï. ??ñÈ. ƒn[ä§šiỄ#fØ | Đại 
Chánh Tạng 17, kinh số. 784, tr. 724, a1-5. 


46 


mau chóng, trong khoảng sát-na, dứt hơi tức là đời 
khác, sao lại nhàn nhã luông qua?”*! 


Tiếng chuông cảnh tỉnh 


Lúc còn trẻ, phần lớn chúng ta bận rộn học 
hành, sau đó kiếm việc làm, lo tương lai sự nghiệp, 
rồi lập gia đình, có con cái. Đời sống con người trở 
nên bận rộn với bổn phận và trách nhiệm của kẻ 
làm con, làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ, làm 
ông, làm bà.... Nếu có một chút thời gian rỗi rảnh, 
chúng ta lại tranh thủ hưởng thụ ngũ dục, như bù 
đắp lại những vất vả của mình. Nhưng nhiều người 
đam mê ngũ dục đến mức nghiện ngập hay trác 
táng. Những cuộc vui thâu đêm suốt sáng tưởng 
như để giải trí và tìm lại thăng băng cho thân tâm 
sau những ngày giờ bận rộn, căng thắng hay cơ 
cực bởi công ăn việc làm, không ngờ chỉ đem lại 
mệt mỏi rã rời cho thể xác, chán chường trồng 
rỗng cho tâm linh, và nhiều khi là sự sợ hãi bất an 
vì hậu quả của nó. 

Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh 

Giát mình, mình lại thương mình xót xa 


21 Truy Môn Cảnh Huấn. (#§['j#3J) [:43Rwjš. —-X|HJl[lfjiliRRI 
3#. | Đại Chánh Tạng 48, kinh số. 2023, tr. 1042, b26-23. 


47 


Khi sao phong gấm rủ là 
Giờ sao fan tác nhự hoa giữa đường! 


(Truyện Kiều-Nguyễn Du) 


Cho nên, đôi khi khổ đau của già bệnh và 
thất bại trong cuộc sống hóa ra lại hay, vì khổ đau 
này giúp chúng ta thức tỉnh, biết nhìn lại mình. 
Cũng như một người quá mê ngủ, kêu mãi không 
thức, cần có một gáo nước lạnh để có thê tỉnh lại! 
Đây là lý do chư Tổ dạy: “Nghĩ đến thân thê đừng 
cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì dục vọng 
dễ sinh” (Luận Niệm Phật Bảo Vương Tam Muội). 
Nếu không, chúng ta cứ mãi “sống say chết mộng” 
(túy sinh mộng tử) với danh lợi và tình cảm thế 
gian, mà không biết thức tỉnh tu tập. 


Lý Thiệp, một nhà thơ Đời Đường, có bài 
thơ nổi tiếng: 


Sống say chết mộng mãi mê mang 
Chợt nghe xuân hết gắng đăng san 
Cùng tăng trò chuyện bên sân trúc 
Trộm được phù sinh nửa buổi nhàm! 


(Chung nhát hôn hôn túy mộng gian 
Hóit văn xuân tận cưỡng đăng san 


48 


Nhân quá trúc viện phùng tăng thoại 
Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn!) 


(Đăng San-Lý Thiệp) 


Vâng, “chợt nghe xuân hết gắng đăng san” 
đó chính là thức tỉnh vô thường, không những 
mùa xuân bên ngoài sắp hết mà tuổi xuân của 
mình cũng không còn! Đây là lúc nhà thơ tìm 
đến Phật Pháp để có được phút giây thanh thản, 
an lạc trong tâm hồn. Vì vậy, cả đời bận rộn cơm 
áo gạo tiền, tình cảm và sự nghiệp, đã đến lúc 
chúng ta cần dừng lại, đi tìm sự thực nhân sinh, 
để có được “nửa ngày nhàn” trong kiếp phù sinh 
như Lý Thiệp. 


Tóm lại, chúng ta phải thường trực quán 
chiếu, thấy già, bệnh, chết là sự thực của cuộc đời, 
một phần của sự sông. Nhờ già, bệnh, chết nhiều 
người trong chúng ta mới biết thức tỉnh tu tập. 
Nếu không có già, bệnh và chết, có lẽ mình vẫn 
chưa biết tu, còn mãi miết với danh lợi và dục 
vọng thế gian. Vì vậy, thay vì sợ hãi già, bệnh, 
chết, chúng ta phải chấp nhận và tri ân già, bệnh, 
chết, vị thiện tri thức luôn dạy chúng ta bài kinh 
vô thường không chữ và nhắc nhở mình tinh tấn 
tu học. 


49 


Biết trân quý những gì đang có 

Bây giờ rõ mặt đôi ta 

Biết đâu rồi nữa đã là chiêm bao! 

(Truyện Kiều-Nguyễn Du) 

Chúng ta đang sống trong hiện tại, nhưng 
nhiều người lại luôn tiếc nuối về quá khứ hay tơ 
tưởng ở tương lai, mà không biết trân quý những gì 
mình đang có trong hiện tại. Được sống sum họp 
với cha mẹ, vợ chồng, anh em, hay thây tổ, huynh 
đệ... là phước báo lớn của chúng ta. Nếu mình 
không biết sống tốt với những người xung quanh, 
một mai vô thường đến, sinh ly tử biệt, chúng ta có 
muốn tìm lại những người thân thương đề bù đắp 
hay nói những lời xin lỗi thì cũng đã muộn. Cho 
nên, trong khi còn có thể, chúng ta hãy nói và làm 
những gì có ý nghĩa cho những người mình yêu 
quý, để không phải hối tiếc ở mai sau. 

Lại nữa, chúng ta không những xa lìa những 
người thân yêu, mà cũng phải xa lìa tuổi trẻ, sức 
khỏe và mạng sống của mình. Cho nên, chúng ta 
phải biết quý trọng thời giờ, sức khỏe và tuổi trẻ, 
dùng đó đề tu tập. Nếu còn trẻ không nỗ lực tinh 
tấn tu học, một mai tuôi lớn, học trước quên sau, 
ngồi tu một chút là đau nhức khó chịu, đến chừng 


50 


đó có tiếc nuối thì cũng đã muộn. Cho nên, bài tựa 
trong Kinh Phạm Võng nhắc nhở: 


Sắc trẻ không dừng 
Dường như ngựa chạy; 
Mạng người vô thường 
Mau hơn nước thác. 
Ngày nay fu~y còn, 
Ngày mai khó giữ! 


Vì vậy, chúng ta hãy biết quý trọng duyên 
lành hiện có, năm lẫy cơ hội lúc mình còn trẻ và 
khỏe để tỉnh tấn tu học. Trong kinh nói: “Thân 
người khó được, Phật Pháp khó nghe, thầy sáng 
khó gặp, bạn tốt khó gần.” Chúng ta đã có thân 
người, được nghe Chánh Pháp, lại được gần gũi 
thầy sáng, bạn lành. Điều chúng ta cần làm là 
biết trân quý những phước duyên mình đang có 
để tinh tắn tu học, không cô phụ ân đức của chư 
Phật và thây tô. 


Ngay cả khi bệnh nặng trên giường, chúng 
ta cũng phải trân quý sinh mạng mong manh còn 


22 Kinh Phạm Võng. Nguyên văn: (##4Ä⁄#) |;Jfx©‡#3XlIIZ£N. 
JNấn f1 *IlI2Kc 2HšÊZZBH7RäfÍZ. | Đại Chánh Tạng 24, kinh 
số. 1484, tr. 1003, a27-28. 


51 


lại để nỗ lực thiền quán hay niệm Phật, vì đây có 
thê là cơ hội cuối cùng của đời mình! 
Học tha thứ bao dung 


Hơn nữa, trong cuộc sống ngắn ngủi này, 
nhiều khi chúng ta để cho hờn giận, vô minh và 
phiền não xâm chiếm tâm trí, nói và làm những 
điều gây đau khô cho mình và những người xung 
quanh. Thường thì chúng ta có việc phiền não với 
những người thân quen mà không phải với những 
người xa lạ. Cuộc sông gần gũi, chung đụng với 
nhau, làm sao tránh được ít nhiều va chạm? Người 
ta bảo chén nằm chung với nhau còn khua, huống 
chỉ là người sống chung với người? 


Nhiều khi chúng ta giận hờn một ai đó, giận 
đến mức mình muốn người đó biến mắt trên cuộc 
đời! Chúng ta thường nghe nhiều người Mỹ nồi 
giận bảo: “I want to kill you!” Nếu chúng ta biết 
rằng, không đợi mình giết, người mình muốn giết 
trước sau gì cũng chết, thì chúng ta sẽ không tức 
giận đến vậy. Không những người đó chết, mà 
mình cũng chết! Tất cả chúng ta đều phải chết! 

Đời sống vốn ngắn ngủi, rốt cuộc rồi ai cũng 
chết. Sông giận hờn, phiền não cũng là một kiếp 
người; sống an tịnh, vui vẻ cũng là một kiếp người. 


52 


Chúng ta có quyên chọn lựa cách sông. Vậy tại sao 
chúng ta không chọn cho mình một cách sông an 
vui, mà lại chọn một cách sông phiên não? 


Cho nên, một trong những phương pháp đối 
trị sân hận, hơn thua là quán chiếu vô thường. 
Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta quán chiếu vô 
thường: 


Khi thấy người bệnh 
Nguyện cho chúng sinh 
Biết thân không thật 
Lìa pháp hơn thua. 


(Kiến tật bệnh nhân 

Đương nguyện chúng sinh 

Trị thân không tịch 

Ly quai tránh pháp). 

Như cứu lửa cháy đầu 

Đức Phật dạy: “Thân người khó được Phật 
Pháp khó nghe.” Đời sống con người thực ngắn 
ngủi. Nếu chúng ta có phước duyên gặp gỡ Phật 
Pháp, lại không biết trân quý duyên lành để nỗ lực 


?3 Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Tịnh Hạnh, Đại Chánh Tạng 10, kinh số. 279, 
tr.69. 


53 


tu tập, một mai mắt thân người rồi không biết bao 
giờ mới gặp lại. Chúng ta tưởng đời sống trăm 
năm của kiếp người là lâu dài. Nhưng chư thiên ở 
cõi trời Đao Lợi nhìn xuống, trăm năm của kiếp 
người chỉ ngắn trong một ngày! Cõi trời Đao Lợi 
nhìn xuống còn như vậy, huống chỉ là các cõi trời 
cao hơn? 

Những ai lớn tuổi, thử nhìn lại đời mình 
trong mấy mươi năm qua, dường như một giắc 
mộng. Mới ngày nào tuôi trẻ sức mạnh, mơ mộng 
tương lai, đuổi theo công danh sự nghiệp, rồi lập 
gia đình, có con cái, bận rộn trăm công ngàn 
việc..., øIờ đây nhìn lại thì tóc đã bạc, da đã nhăn, 
thân thê suy yêu với đủ mọi bệnh tật! Tắt cả chỉ là 
một giấc mộng kê vàng, mọi việc dường như vừa 
mỚI Xảy ra: 

Ôi nhân sinh là thể ấy 

Như bóng đèn, như mây nổi, 

Như gió thổi, như chiêm bao 

Ba mươi năm hưởng thụ biết chừng nào 

Vừa tỉnh giấc một nôi kê chưa chím! 


(Vịnh Nhân Sinh-Nguyễn Công Trứ) 


54 


Cho nên, chỉ cần chúng ta đang còn sống là 
còn có cơ hội quý báu đê tu tập đạo giải thoát. Chư 
tô từng nhắc nhở chúng ta: 


Thân người khó được, nay đã được 
Phát Pháp khó nghe, nay được nghe 
Thân này nếu chẳng đời nay độ 
Biết đến đời nào mới độ đây? 


(Nhân thân nan đắc kim dĩ đắc 
Phát Pháp nan văn kim đĩ văn 

Thử thân bất hướng kim sinh độ 
Cánh hướng hà sinh độ thử thân?)** 


Có người tuổi trẻ đã biết tu, có người tuổi 
già mới biết tu, có người khi bệnh khổ, lúc sắp chết 
mới biết tu, nhưng chỉ cần biết tu là không bao giờ 
trễ! Cho nên, người xưa bảo: 


Biển khổ mênh mông 
Quay đâu là bờ giác! 


Nhưng chúng ta không nên có tâm dễ duôi, hẹn lần 
hẹn lữa: tuổi trẻ hẹn đến già, lúc bận hẹn lúc 
rảnh.... Chúng ta sống một ngày là chết đi một 
ngày, như đàn bò bị lùa đi vào lò thịt, đi một bước 


#. X52 Chị, W2“ 


` 


24 Nguyên văn: Ñ ###?4#2© 
Jš, XmJ“EJÈJ3? 


55 


là gân đên cái chêt một bước. Cho nên, đức Phật 
và chư tô cảnh sách: 


Ngày nay đã qua 

Mạng sống lần giảm 

Như cá thiểu nước 

Nào có vui gì? 

Đại chúng nên cần tỉnh tấn 

Như cứu lửa cháy trên đâu 

Luôn nhớ vô thường 

Cẩn thận, đừng có buông lung! 


Tóm lại, vô thường đang xảy ra từng ngày, 
từng giờ, từng phút, từng giây.... Cho nên, cái chết 
có thê đến với chúng ta bất cứ lúc nào, nêu không 
sớm phát tâm học Đạo, một mai duyên tốt mất rồi, 
không biết bao giờ mới gặp lại. 

Người chiến sĩ dũng cảm 


Xưa có một chiến sĩ vô cùng dũng cảm. Anh 
luôn xông pha trước lăn tên mũi đạn và lập được 
rất nhiều chiến công. Danh tiếng và chiến công của 
người chiến sĩ đũng cảm này được truyền đến tai 
vua. Vua cho người mời anh ta đến gặp. Sau khi 


25 Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy. #{‡@fi#}jÊji} [ZZH3ãñ 
7RÿBBÙẰ. 1"H/P72Kf@AMWŒZHH?É. AãS? 3 RñEllIl/(PHZA. {H2#f 
1Ä2J}⁄2G4 | Đại Chánh Tạng 48, kinh số. 2025, tr. 1128, c1-2. 


HE BS 


56 


ban thưởng và hỏi thăm, vua hỏi anh có ước vọng 
gì đặc biệt không, nếu được vua sẽ giúp anh hoàn 
thành ước nguyện này. Nghe xong, anh thưa thật 
với vua răng mình mắc một chứng bệnh nan y. Vì 
tưởng thưởng và khích lệ tinh thần phục vụ của 
anh, vua đã cho ngự y trị liệu bệnh tình. 


Một thời gian sau anh đã được trị dứt chứng 
bệnh nan y. Nhưng cũng kể từ đó anh không còn 
dũng cảm nữa. Anh trở nên nhút nhát không còn đi 
đầu trong mọi mặt trận. Vua nghe được tin này, 
cảm thấy rất tức giận, liền cho gọi anh đến. Khi gặp 
người lính này, vua căn vặn: “Tại sao anh lại vong 
ân phụ nghĩa như vậy? Nhờ ân vua khen thưởng và 
trị bệnh, lẽ ra anh phải can đảm hơn đề đền ơn vua, 
nhưng sao anh lại trở nên hèn nhát như vậy?” 


Nghe xong, người lính mới thưa thiệt: 
“Thưa vua, chính vì biết mình đã hết bệnh nan V, 
không còn phải chết nữa, nên hạ thần trở nên tham 
sống sợ chết!” 


Qua câu chuyện này, chúng ta thấy chính cái 
chết đã giúp chàng lính đó đã trở nên dũng cảm. 
Nếu chúng ta cũng ý thức về cái chết luôn rình rập 
bên mình, chúng ta liền có thê tinh tấn tu học. Cho 
nên, đức Phật và chư tô đều dạy chúng ta phải 


57 


thường trực nhớ về cái chết để không ngừng nỗ lực 
tu tập. Đức Phật dạy: “Ngày nay đã qua, mạng 
sống lần giảm, như cá thiếu nước, nào có vui 
gì?”?°Tổ Quy Sơn răn nhắc học chúng: “Vô thường 
già bệnh chăng hẹn cùng người, sớm còn tối mất 
trong sát-na đã qua đời khác. Ví như sương xuân, 
móc sớm, chợt có liền không; cây bờ dây giếng 
đâu thê lâu dài, niệm niệm mau chóng, trong một 
sát-na, dứt hơi tức là đời khác, sao lại nhàn nhã 
qua ngày?”?” Đại sư Ân Quang cũng nhắc nhở: 
“Chết—một chữ này người học Đạo niệm niệm 
không quên thì Đạo nghiệp tự nhiên thành tựu!”? 


26 Kinh Pháp Cú. Nguyên văn: (‡*⁄#J4#} [Z¿HìB : ấRlBũỳ# - ñI 
27k - ĐI I3 › Đại Chánh Tạng 04, kinh số. 210, tr. 559, a10-27. 
?7 Truy Môn Cảnh Huấn. Nguyên văn: (ấấƑ'j##äll) [ #t37 Z7 EM 
NHH. #Hf#Ø1-Ä|jö$⁄IH. #fj#£jä¿?ZfZZ4RJI#t. EBlJtR£ 
8Ã .‹ 2&3RÖR. —-Ä|HBÏBÏRfBRIZZ2K/E. fJJ722ÄZÌB. | 
Đại Chánh Tạng 48, kinh số. 2023, tr. 1042, b24-27. 

?8 Ấn Quang Đại Sư Toàn Tập, quyển 5. Nguyên văn: “Zf: ##‡l2 À, 


4U. RIEXŠHĐW. " 


58 


Kệ Kinh Pháp Cú Thí Dụ 


Vĩ như người cầm gậy 
Chăn dắt đàn bò sỉ 
Già chết cũng như vậy 


Đang lùa mạng sống đi. 


iểö2oj 


Trăm ngàn không có một 
Trai gái dòng họ nào 

Tài sản nhiêu biết bao 
Mà tránh khỏi già chết. 


zkx 


Sự sống ngày lần đêm 
Sinh mạng tự lần giảm 
Tuổi thọ luôn tiêu mòn 


Như nước ao rút cạn. 


Sakya Minh-Quang dịch 


59 


Chương IV 
Từ Vô Thường Đến Vô Ngã Và Giải Thoát 
Mục đích đức Phật nói vô thường là giúp 

người được giác ngộ thực tướng cuộc đời và giải 
thoát đau khổ. Trong Kinh A-hàm, đức Phật hỏi 
các đệ tử xuất gia: “Này các Tỳ-kheo, sắc (thọ, 
tưởng, hành, thức) là thường hay vô thường?” Các 
đệ tử trả lời: “Sắc (thọ, tưởng, hành, thức) là vô 
thường.” Đức Phật hỏi tiếp: “Vậy những gì vô 
thường là khổ hay vui?” Các đệ tử đáp: “Những gì 
vô thường là khổ.” Đức Phật tiếp tục: “Đã là khô 
thì hữu ngã hay vô ngã?” “Khổ thì vô ngã,” các đệ 
tử đáp.” 


Đức Phật dạy tiếp: 


“Này các Tỳ-kheo, hàng đa văn Thánh đệ tử 
quán sát đúng như sự thật không có ngã và 
ngã sở nơi năm thủ uân. Quán sát đúng như 
sự thực xong, sẽ không có chấp thủ nơi các 
pháp thế gian. Vì không có chấp thủ nên 
không có vướng mắc, vì không có vướng 
mắc nên tự giác Niết-bàn: Ta sinh đã tận, 


? Xem Kinh Tạp A-hàm. Đại Chánh Tạng 02, kinh số. 99, tr. 7, b22. 


60 


phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, tự 
biết không còn phải chịu thân hậu hữu (tái 
sinh). 39 


Như vậy, mục đích đức Phật dạy vô thường 
là bước đầu đưa đến thâm quán vô ngã, phá trừ ngã 
chấp, nguồn gốc của mọi đau khô. 


Chân lý đầu tiên trong bốn thánh đề là khổ 
đề, tức sự thực của cuộc đời là đau khổ. Đau khổ 
được đức Phật chỉ ra cụ thể như già, bệnh, chết 
v.v.... Nhưng vì sao già, bệnh, chết? Đó là vì vô 
thường. Vì vô thường, nên có trẻ phải có già, có 
mạnh khỏe phải có yếu đau, có sinh phải có tử, có 
gặp gỡ phải chia ly.... Cho nên nói: “Những gì vô 
thường là khổ.” 


Nhưng lời đức Phật dạy không dừng lại ở đó. 
Tại sao vô thường? Tại sao khổ? Đức Phật dạy vì 
tất cả pháp duyên sinh vô ngã. Các pháp tôn tại 
tương đối trong mối duyên khởi: cái này có nên 
cát kia có, cái này không nên cái kia không; cái 
này sinh nên cát kia sinh, cái này điệt nên cái kia 


39 Kinh Tạp A-hàm. Nguyên văn: (#‡J2j⁄#) [Ltfr-. #ll5E7Z5Z 
Xi ca lên JE4#šPT. ðZš. 1HIỂfiiZXLl. }$ñ8IH|H]#E 
#rR4. ## | Đại Chánh Tạng 02, kinh số. 99, tr. 7, c7-9. 


61 


điệt, nên không có một ngã thê (ãtman) fường trú. 
tự chủ và độc lập. 


“Ngã” được hiểu qua ba đặc tính: /wưởng trú, 
tự chủ và độc lập. Nếu con người và vạn vật có 
ngã thê /ưởng rrú, thì lẽ ra con người và vạn vật 
không chịu vô thường biến đổi. Nhưng sự thực là 
chúng ta và mọi vật đều không ngừng sinh diệt 
biến đổi. Nếu con người có ngã thê ứ chư, thì lẽ ra 
con người sẽ không có khổ vì không ai muốn khô. 
Nhưng cái khổ vẫn xảy ra tùy theo điều kiện nhân 
duyên, mà không tùy thuộc vào ý muốn và ý chí 
của chúng ta. Ví dụ, dù chúng ta có ra lệnh cho 
thân này đừng già, đừng bệnh, hay đừng chết, thì 
già, bệnh, chết vẫn xảy ra. Cho nên biết rằng con 
người không có bản ngã tự chủ hay tự quyết. Vì 
vậy trong kinh nói: “Khổ thì vô ngã.” 

Sở dĩ có vô thường và khô vì các pháp duyên 
khởi vô ngã. Vậy vô ngã là gì? Vô ngã là chỉ các 
pháp duyên khởi, không có ngã tính, không có cái 
ta thường trụ bất biến, tự chủ tự quyết và tôn tại độc 
lập. Vô ngã không phải phủ nhận sự tôn tại tương 
đối và tương tục của hiện tượng duyên khởi. Duyên 
khởi là chỉ: “Cái này có nên cái kia có, cái này 
không nên cái kia không; cái này sinh thì cái kia 
sinh, cái này diệt thì cái kia diệt.” Vì vậy, tất cả các 


62 


pháp đều tồn tại trong mỗi quan hệ duyên khởi, có 
tác động ảnh hưởng qua lại, hoặc trực tiếp hay gián 
tiệp. 

Vô ngã và tính không 


Ngôn ngữ của Phật Pháp nói vô ngã, ngôn 
ngữ của Đại Thừa Phật Pháp nới tính không. Về ý 
nghĩa căn bản, vô ngã không khác tính không, đều 
dựa trên đạo lý duyên sinh vô ngã hay duyên khởi 
tính không. Các pháp vì duyên khởi nên vô ngã và 
các pháp vì vô ngã nên duyên khởi. Các pháp 
duyên khởi đều không có tự tính, đây gọi là tính 
không. Đứng về phương diện tu hành, hay triết lý 
hành động, thì vô ngã nghiêng về tu tập giải thoát 
đạo, phá trừ ngã chấp, cội gốc của phiền não: tham, 
sân, sĩ và khổ đau trong vòng sinh tử; còn tính 
không nghiêng về tu tập Bồ-/á đạo, nhìn các pháp 
không có tự tính nên Bồ-tát không sợ sinh tử, 
không trụ niết-bàn, mới có thê vào sinh ra tử rộng 
độ chúng sinh. 


Đại thừa Phật Pháp nói “tất cả pháp không” 
(nhất thiết pháp không). Không nghĩa là không có 
tự tính, không thực có, mà không phải là không có 
(đoạn diệt không). Cái không này không đợi duyên 
hợp mới có, duyên tan mới không, mà ngay nơi 


63 


các pháp duyên khởi đã không, vì các pháp không 
có tự tính (duyên khởi tính không). Cho nên, Thiền 
sư Văn Ích một hôm ngắm hoa mẫu đơn cùng vua. 
Vua yêu cầu Thiền sư làm bài kệ. Thiền sư liền 
ứng khẩu: 


Giữ y, ngắm cánh hông 
Xưa nay đường bất đồng 
Tóc từ nay bạc trắng 

Hoa vẫn năm ngoái hồng! 


Diễm lệ như sương sớm 
Hương thơm theo gió động 
Đâu cân đợi hoa rụng 

Mới biết sắc là không!?! 


Thiền sư sống giữa thinh sắc mà không 
vướng thỉnh sắc vì chưa bao giờ rời “chiếc y chánh 
niệm” của mình. Cho nên bảo: “Giữ y, ngắm cánh 
hồng!” Vậy chánh niệm là gì? Chánh niệm là 


3! Đây là bài kệ ngắm hoa mẫu đơn của thiền sư Văn Ích (885-958) đời 
Ngũ Đại. Văn Ích Thiền Sư Ngữ Lục: “Một hôm, thiền sư và Lý Vương 
(tức Lý Cảnh Z2=Zš (916-961), vị quân chủ đời thứ hai nước Nam 
Đường) sau khi luận đạo xong, cùng nhau ngắm hoa mẫu đơn. Vương 
bảo ngài làm kệ. Thiền sư liền ứng khẩu: 

Giữ y ngắm cánh hồng/ Xưa nay đường bất đồng/ Tóc từ nay bạc 
trắng/ Hoa vẫn năm ngoái hồng/Diễm lệ như sương sớm/Hương thơm 
theo gió đông/ Đâu cần đợi hoa rụng/ Mới biết sắc là không.” Đại 
Chánh Tạng 47, kinh số. 1991, tr. 590, c5. 


64 


không quên các pháp vô thường, khổ, vô ngã và 
không có tự tính (tự tính không). Vì thấy được tự 
tính không này, nên thiền sư tùy duyên ngắm hoa 
mà không vướng mắc vào sắc; vì Phật Pháp qua lại 
với quyền quý mà không vướng mùi tục lụy. Cô 
đức nói: “Đạo khắp cả vườn hoa, không chạm một 
chiếc lá” là ý này. 

Các pháp không có tự tính, nên sinh không 
có tự tính sinh, diệt không có tự tính diệt. Vì sinh 
không có tự tính sinh, nên mới có diệt; vì diệt 
không có tự tính diệt, nên mới có sinh. Cho nên, 
vạn pháp sinh diệt mà không có tự tính sinh diệt, 
hay có “cái gì” thực sinh thực diệt. Đó là ý nghĩa 
bắt sinh bắt diệt. 


Kinh Pháp Hoa nói: “Các pháp từ xưa nay, 
tướng thường tự vắng lặng” là chỉ chỗ bất sinh bất 
diệt ngay nơi sinh diệt. Nói khác đi, đức Phật 
muốn nói ngay nơi các pháp duyên khởi đã vô ngã, 
không thật có, không có tự tính. Một vị thiền sư 
đọc câu kinh Pháp Hoa này sinh tâm nghi ngờ. 
Theo kinh nghiệm thường thức, ngài thấy các pháp 
rõ ràng có sinh có diệt, sao trong Kinh lại nói 
“tướng thường tự văng lặng”? Một hôm, nhân mùa 
xuân nghe chim oanh hót trên nhành liễu, ngài 


65 


chợt khai ngộ và làm tiếp hai câu thêm vào hai câu 
Kinh Pháp Hoa, thành bài kệ bôn câu: 


Các pháp từ xưa nay 

Tướng thường tự vắng lặng 
Xuân đến trăm hoa nở 
Hoàng oanh hót trên cành!” 


Thực ra, vì các pháp tính không nên 
“thường tự vắng lặng,” và nhờ vắng lặng, không 
có tự tính nên các pháp mới có thể tùy duyên sinh 
khởi, xuân đến hoa nở, xuân đi hoa tàn.... Nói 
cách khác, vì các pháp không có tự tính hay tính 
không, nên các pháp mới có thể duyên khởi và 
hình thành những trạng thái tồn tại khác nhau. Ví 
dụ, cái bàn không có thực tính của cái bàn nên cái 
bàn mới có thể tái chế thành cái ghế, cái bảng hay 
mục thành củi, đốt thành tro. Hạt giống không có 
tự tính của hạt giống, nên hạt giống có thê nảy 


32 Ngũ Đăng Hội Nguyên: “Xưa có một vị tăng nhân xem Kinh Pháp Hoa 
đến câu: “các pháp từ xưa nay, tướng thường tự vắng lặng,” liền nghỉ 
ngờ không sao giải quyết. Ông đi đứng nằm ngồi đều cứu xét điều này, 
nhưng không tìm ra. Vào một hôm mùa xuân, tình cờ nghe tiếng chim 
oanh hót, ông chợt khai ngộ, liền làm hai câu tiếp theo thành bài kệ: 
Các pháp từ xưa nay 

Tướng thường tự vắng lặng 

Xuân đến trăm hoa nở 

Hoàng oanh hót trên cành!” 

Tục Tạng 80, kinh số.1565, tr. 139, c12-15. 


66 


mầm, trưởng thành, ra hoa và kết quả. Đó là thực 
nghĩa của tính không trong Đại Thừa Phật Pháp. 
Cho nên, Trung Luận nói: 


Do có nghĩa Không này 
Tất cả pháp thành tựu 

Nếu không có nghĩa Không 
Tất cả pháp bất thành. 


(Dĩ hữu không nghĩa cỗ 
Nhất thiết pháp đắc thành 
Nhược vô không nghĩa giả 
Nhất thiết pháp bất thành). 


Như vậy, bất sinh bất diệt nằm ngay nơi sinh 
diệt; sinh diệt không ngại bắt sinh bắt diệt; Niết- 
bàn và sinh tử không hai. Đó chính là chánh kiến 
bất nhị của Phật Pháp Đại Thừa. Cho nên, Bô-tát 
không đắm niết-bàn, không sợ sinh tử, vì cả hai 
đều như huyễn, tợ hoa đốm hư không. Bồ-tát đi 
vào đời độ chúng sinh mà không thấy có chúng 
sinh được độ, chứng đắc pháp thân mà không có sở 
đắc, trải qua ba đại a-tăng kỳ kiếp (vô lượng kiếp) 
mà thấy như khoảng khảy móng tay.... 


33 Trung Luận. Nguyên văn: (HHằn) []PJ##ZZã( ›: —J}*⁄f#H › 
Z:tE36# › —-JJRI4*BRÈ | Đại Chánh Tạng 30, kinh số.1564, tr.33, 
a22-23. 


67 


Chủ đề tính không và Bồ-tát đạo không phải 
là phạm vi đề cập chính của quyền sách nhỏ này. 
Vì vậy, bút giả xin được bàn đến vấn đề này ở 
quyền sách khác. Ở đây, bút giả chỉ bàn về vô 
thường giúp chúng ta thức tỉnh như thế nào trên 
con đường tu tập và làm sao thiền quán vô thường 
để giải thoát đau khổ trong vòng sinh tử. 


Chúng ta té xuống đất thì phải từ đất mà 
đứng dậy. Cũng vậy, muốn giải thoát đau khổ do 
vô thường gây ra, chúng ta phải từ vô thường mà 
quán chiếu, hạ thủ công phu. Quán chiếu sâu vô 
thường để thấu rõ vô ngã. Thấu rõ vô ngã giúp 
chúng ta xa rời mộng tưởng điên đảo, chứng ngộ 
niết-bàn. Đây chính là con đường giải thoát. 


Nhưng ngã chấp năm sâu trong tiềm thức 
chúng ta, không dễ dàng chuyền hóa. Cho nên, 
trước khi bàn về thiền quán vô thường đề phá trừ 
ngã chấp, chúng ta phải hiểu về bản chất chấp ngã 
của chúng ta như thế nào. 


68 


Tâm Sự Người Cùng Tử 


Sinh từ đâu đến, chết về đâu? 
Câu hỏi nhân sinh mãi nhức đầu 
Cho đến một hôm bừng tỉnh mộng 


Bên trời văng vặc ánh trăng thâu. 


Lạc mắt quê xưa luống khổ sâu 
Con đường sinh tử quá dài lâu 
Thịt xương chỗng chất cao hơn núi 


Nước mát đong đáy, tợ biên sâu. 


VỀ lại quê xưa mới buổi đầu 
Mừng rơi nước mắt lúc gặp nhau 
Nhìn cha phước tuệ trang nghiêm quá 


Con tuôi thân con lăm đãi dáu. 


Phước nghèo lam lũ cảnh bề dâu 
Tuệ nghèo phiên não mãi trông sâu 
Bao giờ giống được Cha mình nhỉ? 
San sẻ cho đời bớt khổ đau. 


Không từ đâu đến chẳng về đâu 


Sen trong biển lửa đượm thêm màu 


69 


Đến đi, đi đến tùy duyên có 
Không hai, trong thực tại nhiệm mâu. 
Sakya Minh-Quang 
Chương V 
Vô Thường: Sự Thực Không Dễ Chấp Nhận 

Ai rồi cũng đổi thay 

Có xanh thành có dại 

Biêt không gì mãi mãi 

Nhưng đê gì buông tay! 

(Anh Khoa) 

Hiểu biết vô thường khác với giác ngộ vô 
thường. Hiếu biết vô thường là hiệu và châp nhận 
sự thực già, bệnh, chêt ở ý thức; còn giác ngộ vô 
thưởng là chuyên hóa thói quen nhận thức và châp 
trước ở chiêu sâu tiêm thức. Nói khác đi, giác ngộ 
vô thường là một phen sinh mạng đổi mới, không 
còn mê lầm chấp trước. Hiếu biết vô thường thì dễ 
nhưng giác ngộ vô thường không dễ chút nào. Vì 
sao? Vì chúng sinh dù ít dù nhiều, dù thô dù tê đêu 
còn chấp ngã. Gốc rễ ngã chấp năm sâu ở tiêm 
thức, không dễ chuyên hóa, huông chi là dứt trừ. 


70 


Theo Duy Thức Học, hay tâm lý học Phật 
giáo, tiềm thức chỉ cho thức thứ bảy Mạt-na thức. 
Thức này chấp thức thứ tám A-lại-da thức, hay còn 
gọi là tạng thức, nơi chứa đựng tất cả chủng tử 
thiện ác, làm bản ngã. Mạt-na thức là thức chấp 
ngã vì mang đặc tính ngã sỉ, ngã ái, ngã mạn và 
ngã kiến. 

Thức thứ bảy này còn gọi là /ruyên tổng 
thức, vì đứng giữa làm trung gian cho sáu thức 
trước: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý (tiền lục thức) và 
A-lại-da thức. 7ruyền là đem vào và rồng là đem ra. 
Ý nói mạt-na thức hay ngã chấp ảnh hưởng cả hai 
mặt: một, huân tập chủng tử vào A-lại-da thức khi 
sáu thức trước tiếp xúc với sáu trần; hai, chủng tử 
từ A-lại-da thức phát khởi hiện hành qua ba nghiệp 
thân miệng ý. Là phàm phu, khi sáu căn tiếp xúc 
sáu trần, chúng ta phân biệt đẹp xấu, thương ghét, 
ta người v.v... đều nằm trong phạm vi thế lực của 
mạt-na thức hay ngã chấp, dù mình có ý thức về nó 
hay không. 


Ở chiều ngược lại, khi mắt thấy tai 
nghe...mình đều có phản ứng trở lại (reaction). 
Phản ứng của mỗi người đối với cùng một sự việc 
đều khác nhau ít nhiều. Đó là do chủng tử trong a- 
lại-da thức của mỗi người khác nhau, nên phát 


rãi 


khởi thành hiện hành qua phản ứng thân, miệng, ý 
cũng khác nhau. Mạt-na thức có ảnh hưởng nhất 
định trong phản ứng này, nên dù phản ứng như thế 
nào, hoặc thiện hoặc ác, đều nằm trong vòng phân 
biệt ngã tính. Vì vậy, nếu còn ngã chấp, dù làm 
việc thiện cũng chỉ là hữu lậu thiện, tức điều thiện 
vẫn còn phiền não, mà không phải là vô lậu thiện, 
cảnh giới giải thoát của chư Phật. 

Tóm lại, tất cả chủng tử thiện ác khi huân 
tập hay lúc phát khởi hiện hành đều nhuốm màu 
ngã tính, dù chúng ta có ý thức về nó hay không. 
Cho nên, đối với phàm phu, tất cả phân biệt và 
phản ứng khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần cũng 
không nằm ngoài tầm ảnh hưởng của chấp ngã hay 
mạt-na thức, một khi thức này chưa chuyên thành 
bình đẳng tánh trí hay vô phân biệt trí. 


Ngã chấp và nghiệp lực 


Khi ngã chấp còn, thì còn phân biệt chấp 
trước; còn phân biệt chấp trước là còn tạo nghiệp; 
còn tạo nghiệp là còn đau khổ. Nghiệp (karma) là 
một hành động (thân, miệng, ý) có tác ý (cetana). 
Khi đã tạo nghiệp, sẽ hình thành thói quen, kinh 
nghiệm v.v.... Thói quen và kinh nghiệm này lại 
có sức mạnh ảnh hưởng đến hành vi chúng ta sau 


72 


đó và đưa đến kết quả khô vui ở tương lai. Chúng 
ta có thể gọi sức ảnh hưởng này là nghiệp lực. 
Đồng tiếp xúc cảnh khổ vui như nhau, nhưng mỗi 
người có phản ứng (reaction) khác nhau, đó là do 
nơi bối cảnh giáo dục, kinh nghiệm sống và thói 
quen khác nhau. Nói khác đi, vì nghiệp lực của 
mỗi người khác nhau, nên có cách hành xử khác 
nhau, và đưa đến kết quả khổ vui khác nhau. 


Ví dụ, cùng bị nói xấu hay măng chửi, có 
người giận dữ, lập tức đốp chát trở lại, có người đỏ 
mặt tía tai, giận lắm nhưng không nói gì, có người 
tái mặt nhưng vẫn có thể mỉm cười gượng gạo, còn 
có người trong lòng chỉ gợn chút phiền não nhưng 
liền có thể an nhiên mỉm cười một chút sau đó. 
Điều này không chỉ là do nghiệp lực ảnh hưởng 
đến phản ứng thân tâm mà còn là do đạo lực làm 
chủ và chuyên hóa phiền não. 


Như khi chúng ta vô cớ bị măng chửi, trong 
lòng phiền não nổi lên, định phản ứng tương tự trở 
lại, nếu lúc đó có chánh niệm, liền nhớ Pháp: 

Một người nóng giận mắng ào ào 

Chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? 

Một đứa cộc cần thêm đứa nữa 

Thành ra hai đứa cũng như nhau! 


73 


Được như vậy, tâm tư chúng ta liền nhẹ nhàng, có 
thể an nhẫn và hoan hỷ trước nghịch cảnh. 


Tu là chuyển nghiệp, tức chuyên ác nghiệp 
thành thiện nghiệp, chuyên nhiễm nghiệp thành 
tịnh nghiệp để cuối cùng ba nghiệp thân, khẩu, ý 
đều thanh tịnh. Đây gọi là thanh tịnh đạo, giải 
thoát đạo, mà cũng là con đường thành Phật. Cho 
nên, người xưa bảo: “Ba nghiệp thanh tịnh gọi là 
Phật ra đời, ba nghiệp bắt tịnh gọi là Phật diệt độ.” 
(Tam nghiệp thanh tịnh, danh Phật xuất thế; tam 
nghiệp bắt tịnh, danh Phật diệt độ). 


Nhưng làm thế nảo đề chuyền nghiệp? Nếu 
chúng ta chỉ thay đổi ở bề mặt ý thức qua việc học 
tập, tư duy và suy luận không chưa đủ, chưa thể triệt 
để chuyền hóa được nghiệp. Như trên đã nói, chúng 
ta phải chuyển hóa phần sâu của ý thức, tức mạt-na 
thức hay ngã chấp thì gốc nghiệp mới chấm dứt. 


Muốn làm được điều này, chúng ta phải có 
công phu quán chiếu tương tục, không phải đợi 
phiền não khởi lên mới đối trị. Thực ra, sáu phiền 
não căn bản là tham, sân, s1, mạn, nghi, và ác kiến 
vẫn thường trực nơi ta, dù có hiện khởi hay không. 
Tên khác của phiền não là fày miên. Tày là đi theo, 
còn zziên là ngủ yên. Ý nói phiền não đi theo chúng 


74 


ta từ giây phút này đến giây phút khác, từ đời này 
đến đời khác, âm thầm hoạt động hay nằm ngủ sâu 
trong tiềm thức. Phiền não này phát khởi khi bị 
đánh thức lúc đối cảnh tiếp duyên. Tùy theo phiền 
não nặng nhẹ, thô tế của mỗi người mà cần có cảnh 
giới tương ứng đề kích thích, phát khởi. 


Có người tu tập được chút ít, tự cho mình đã 
không còn tham lam, về chùa khoe với bút giả: 
“Thưa thầy, con bây giờ không còn tham nữa!” 
Bút giả trước hết chúc mừng và tán thán người 
Phật tử này theo tinh thần tùy hý công đức, kế đó 
lại hỏi: “Vì sao mà biết mình đã hết tham?” Vị này 
đáp rằng: “Vì hôm nay đi làm, thấy có người đánh 
rơi một tờ giây bạc một trăm đô nên lây trả lại.” 
Bút giả bảo: “Như thế cũng chưa phải “hết” tham, 
chỉ có thê nói là “bớt” tham!” 


Bởi vì, chúng ta có thê không tham một trăm 
đô, nhưng lại có thể tham một ngàn đô, mười ngàn 
đô, cho đến cả triệu đô hay tỷ đô! Hơn nữa lúc 
mình đây đủ thì khác, lúc mình nghèo túng chưa 
chắc mình có thể làm ngơ trước cơ hội lấy của 
không cho. Người xưa bảo: “Bần cùng sinh đạo tặc” 
ặt cũng có lý do của nó. Câu chuyện dân gian ông 


75 


quan thanh liêm lúc vê hưu đã đôi tiêt như thê nào 
trước sự nghèo túng, cũng nói lên điêu đó.*† 


Cho nên người tu phải hết sức cảnh giác, 
khiêm cung, tự tỉnh và tinh tấn nỗ lực. Một niệm tự 
đắc, bản ngã khởi lên là mở ra trăm ngàn cửa 
chướng ngại cho việc tiến tu. Cho dù lúc tọa thiền 
tâm mình yên lặng rỗng rang, đó cũng chỉ là yên 
lặng ở bề mặt ý thức, còn mạt-na thức hay tiềm 
thức chấp ngã vẫn âm thầm hoạt động như những 


34 Chuyện dân gian kể rằng: Xưa có một vị quan thanh liêm, không tơ 
hào chút gì của dân. Vì vậy, ông không giàu có như những tham quan 
khác. Vì vậy, khi về hưu với đồng lương hưu ít ỏi, cuộc sống ông càng 
lúc càng trở nên nghèo túng vì không còn bổng lộc như xưa. Nhưng 
ông lấy làm lạ vì bữa cơm nào của mình cũng có rượu thịt như trước 
đây. Ông thắc mắc không biết vợ mình làm sao có tiền để mua những 
món mà mình yêu thích. Nhiều lần hỏi vợ, nhưng người vợ cố ý lãng 
tránh, không trả lời. Cuối cùng, ông ta ép vợ phải khai ra tiền đâu. 
Người vợ lo sợ, rụt rè thưa rằng, nếu nói ra sự thực mong ông tha thứ 
đừng nổi giận. Được ông hứa bỏ qua, bà mới kể đầu đuôi câu chuyện. 
Thì ra, lúc còn làm quan, ông đã giúp cho một gia đình nhà giàu thoát 
khỏi một án oan, mà không đòi hỏi gì cả. Để tỏ lòng tri ân, gia đình đã 
tìm mọi cách đền ơn ông hoặc bằng tiền bạc hay quà biếu, nhưng ông 
đều từ chối. Nhân ngày sinh nhật của ông, gia đình này mới hỏi vợ ông 
rằng ông tuổi con gì. Người vợ mới bảo là tuổi tý. Vì vậy, gia đình mới 
đúc một con chuột bằng vàng ròng to bằng con chuột thật để tặng ông 
thông qua bà vợ. Người vợ biết tính chồng mình thanh liêm, không 
nhận quà cáp, nhưng vì người ta nài nỉ quá đành phải nhận lén, không 
cho ông biết. Sau khi ông về hưu, vì thiếu tiền đi chợ, thỉnh thoảng bà 
lại khẻ một chút vàng từ con chuột này ra để đổi lấy tiền chợ, mua 
thức ăn ngon cho ông. Nghe vợ giải bày đến đoạn “tuổi tý”, vị quan 
“thanh liêm” chợt nổi giận quát: “Tại sao lúc đó bà không bảo họ rằng 
tôi tuổi sửu!” 


76 


lớp sóng ngầm. Đừng vội cho mình là đã giác ngộ 
hay giải thoát khi có được chút ít công phu, chút ít 
thanh tịnh. Chư tổ cũng thường quở chỗ thanh 
thanh tịnh tịnh đó là hang quý đen tối. Đức Phật 
trong Kinh Bốn Mươi Hai Chương cũng nói: “Này 
các T-kheo, các ông đừng vội tin ý mình. Chừng 
nào chứng A-la-hán mới có thể tin.”35 


A-la-hán là những vị thánh giả “sinh đã tận, 
phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không 
còn trở lui trong trạng thái này nữa.” Tức là những vị 
đã tu xong các pháp cần tu (vô học), không còn chút 
ít phiền não và hoàn toàn chấm dứt sinh tử luân hồi. 
Vậy thử hỏi mình là ai mà không cảnh giác, tinh tấn 
nỗ lực? Nếu không, chúng ta rất dễ vướng vào lỗi 
tăng thượng mạn, tự dối mình dối người. 


Tổ Hoàng Bích nói: 


Trần lao giải thoát: việc phi thường 
Năm chặt đáu dây, vững lập trường 


35 Kinh Tứ Thập Nhị Chương: Phật bảo các Sa-môn: Hãy cẩn thận, đừng 
tin ý của các ông. Ý rốt cuộc không thể tin được. Cẩn thận khi tiếp xúc 

với sắc [đẹp], tiếp xúc với sắc đẹp sẽ sinh họa. Chừng nào chứng được 
đạo A-la-hán mới có thể tin ý ông. (ƒI-Ƒ_—:#Z4§) [flù?¡}bÏ]. †H 
#t{5ïx[21]ZZ. E@@#Hj{. lÄ##@ƑEHUfẤy. EHf@RIXMZ. ?jlZá6 
ii. 77nJfZì/¿f£H-| Đại Chánh Tạng 17, kinh số. 784, tr. 723, b16. 


?7 


Nếu chẳng một phen xương lạnh thấu 
Hoa mai đâu dễ thưởng mùi hương! 


Có nhiều người đi chùa, nghe giảng từ đầu đen đến 
lúc đầu bạc, mà Phật Pháp đối với họ vẫn như cuồn 
chỉ rối, không tìm thấy đâu là đầu dây mối nhợ. 
Như vậy, ngay cả đầu dây, hay chánh kiến tu hành, 
còn chưa tìm ra hay nắm được, nói chi là nắm chặt! 
Có người lấy sự nghe rộng biết nhiều làm sở đắc, 
mà không thê phát tâm hướng thượng, tin sâu nhân 
quả, bỏ ác làm lành, đừng nói gì là phát tâm xuất 
ly hay phát tâm Bồ-đẻ! Có người tuy nhiệt tâm tu 
hành, nhưng lại không nắm vững Phật Pháp, nên 
trở nên thiên chấp, quá khích, thậm chí sa vào tà 
kiến, ngã mạn hay tăng thượng mạn! 


Có những vị Phật tử khi gặp người khác 
thường khoe mình nghe giảng rất nhiều, quen biết 
những vị thầy nỗi tiếng (popular). Nhưng thực ra, 
biết hay không biết một ai đó, dù tiếng tăm hay lỗi 
lạc đến đâu, là điều không quan trọng. Biết Pháp tu 
hành mới là điều quan trọng; còn biết được mình là 
điều quan trọng hơn cả! Cho dù chúng ta biết đức 
Phật thì đã sao? Chỉ biết đức Phật qua âm thanh và 
sắc tướng mà không hiểu Pháp và hành Pháp, thì 
có ích lợi gì cho việc giác ngộ và giải thoát của 


78 


bản thân? Cho nên, trong Kinh Kim Cương đức 
Phật nhắc nhở: 


Ai dùng sắc thấy Ta 

Dùng âm thanh tìm Ta 

Người ấy đi đường tà 

Chẳng thấy được Như Lai.”5 
Biết Phật qua âm thanh sắc tướng như vậy còn lạc 
vào lối tà, huông chi khoe khoang mình quen biết 
một ai đó dù nồi tiếng bao nhiêu? 

Đã có chánh kiến tu hành không chưa đủ, 
chúng ta cần phải “năm chặt đầu dây, giữ vững lập 
trường,” không ngừng tinh tấn nỗ lực vượt qua mọi 
chướng ngại thuận nghịch trên đường tu. Phải trãi 
qua “một phen xương lạnh thấu” 


của mùa đông tu hành khắc nghiệt, mới có 
thê thưởng thức được hương thơm giải thoát và 
giác ngộ khi hoa nở lúc sang xuân! Nói khác đi, 
âu” đó chính là công phu 


Tin bá» by) 


“một phen xương lạnh thâu 
thiền quán. 


3® Nguyên văn: (>llJ|Ñ#247)⁄Z£XZ4#@) [Z#;\Œ5j# - 75k - 
J8 NfT?3W › 48 #2 ° Đại Chánh Tạng 08, kinh số. 235, tr. 752, 
a17-18. 


79 


Chương VI 
Thiền Quán Vô Thường: Con Đường Giải 
Thoát 


Như trên đã nói, đức Phật dạy vô thường 
với mục đích giúp người nghe thấy được đời là 
khô để khởi tâm xuất ly, phát tâm tu tập, quán 
chiếu các pháp duyên sinh vô thường, vô ngã để 
lần lần xa lìa ngã chấp, cuối cùng được giải 
thoát, giác ngộ. Như vậy, người học Phật, trước 
hết phải có quan niệm đúng đăn về vô thường 
trong Phật Pháp, gọi là chánh kiến vô thường 
hay vô fhường quan. Từ chánh kiến này, người 
tu cảm nhận sâu sắc đời là khô để khởi tâm xuất 
ly, quyết chí tu hành cầu đạo giải thoát. Lúc đó, 
vô thường quan hay chánh kiến vô thường sẽ là 
tư lương cho vô hưởng quán. hay thiền quán về 
vô thường, khô, không, vô ngã. Có thiền quán 
mới có thể dứt mê, chuyền nghiệp và thoát khỏi 


S0 


đau khổ trong sinh tử luân hồi. Cho nên, điều 
thứ nhất của Kinh Tám Điều Giác Ngộ nói về 
thiền quán vô thường, khổ không, vô ngã như 
sau: 

Điều thứ nhất tâm luôn giác biết 

Cõi thế gian vốn thiệt vô thường 

Đổi dời sinh tử tang thương 

Cõi nước tuy lớn cũng dường mong mạnh 

Thân tứ đại sinh thành tứ hoại 

Già bệnh đeo, khổ ải giả không 

Hoà hợp năm ấm lửa vòng 

Chỉ là ảo ảnh ngã không thể tìm 

Thế mới biết thể gian hư huyễn 

Diệt lại sinh biến chuyển vô thường 

Chủng sinh điên đảo chấp nương 

$¡ mê tạo nghiệp vào đường khổ đau. 

Tâm là cội nguồn bao nghiệp ác 

Thân nghe theo tạo tác tội khiên 

Xuống lên sinh tử triển miên 

Tội kia đây dây như miễn rừng hoang. 

Người con Phát phải toan quán sát 

Đạo lý này bao quát đường tu 


S1 


Đó là thiển quán công phu 
Dứt mê, chuyên nghiệp, thoát tà tử sinh.” 


“S¡ mê, tạo nghiệp vào đường khổ đau” là 
dòng lưu chuyền, đi vào sinh tử luân hồi của chúng 
sinh (hoặc, nghiệp, khổ). Nói si mê vì đời vô 
thường lại cho là thường, lẫy khổ làm vui và chấp 
thân tâm vốn hư giả không thực này là ngã. Vì si 
mê chấp ngã như vậy mới tạo nghiệp tham, sân, sỉ 
qua thân, miệng, ý. Đây là nghiệp nhân đưa đến 
quả khổ nơi các nẻo trong sinh tử luân hồi. 


Vậy muốn không có quả khổ thì đừng tạo 
nghiệp nhân đau khổ. Muốn không tạo nghiệp 
nhân đau khổ phải châm dứt mê lầm: vô thường 
thấy vô thường, vô ngã thấy vô ngã. Nói khác đi, 
giác ngộ là cái thấy sự vật đứng như nó là hay 
còn gọi 0 thị tri kiến (seeing things as they 
really are; P. yathabutham).*Š Khi không còn mê 


3 Sakya Minh-Quang dịch, Kinh Tám Điều Giác Ngộ, Nghi Thức Huân 

Tu Hàng Ngày, tr. 12-13. 

38 Theo Walpola Rahula, “Sự chứng ngộ của những ai đã giác ngộ Chân 
lý được diễn tả qua những từ ngữ được thấy mọi nơi trong kinh điển 
như sau: “Con mắt thấy sự thực (pháp nhãn) không có bụi dơ (trần cấu) 
đã sinh khởi.” “Vị đó đã thấy sự thực, đã đạt sự thực, đã biết sự thực, 
đã thấu đáo sự thực, đã vượt qua nghi ngờ, không còn dao động.” 
“Như vậy, với chánh trí, vị này thấy sự vật đúng như nó là (yatha 
butham).” Nguyên văn: “The expressions used everywhere in Buddhist 
texts referring to persons who realized Truth are: 'The dustless and 


32 


lầm, sẽ không còn tạo nghiệp. Nghiệp nhân phiền 
não đã hết thì quả khổ trong sinh tử sẽ không còn. 
Cho nên Kinh Tám Điều Giác Ngộ kết luận: 


Đó là thiên quán công phu 
Dứt mê, chuyên nghiệp, thoát tù tứ sinh. 


Năm uấn: đối tượng thiền quán 


Tuệ Trung Thượng Sĩ bảo: “Phản quan tự kỷ 
bản phận sự”, tức quán xét lại mình là bồn phận 
chính của người tu. Vậy quán xét lại mình là cụ thê 
quán xét cái gì nơi chúng ta? Và làm sao để quán 
xét? Thực ra, đức Phật chỉ rõ người tu phải quán 
xét tính vô thường, vô ngã nơi thân tâm của mình 
để chứng ngộ niết-bàn. Thân tâm, đối tượng của 
quán chiếu, thường được hiểu qua năm uẫn: sắc, 
thọ, tưởng, hành và thức. Đây là con đường tu tập 
để dứt trừ ngã chấp, chứng ngộ niết-bàn giải thoát, 
được Kinh Tạp A-hàm ghi lại: 


Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các thầy Tỳ-kheo: 
Nên chánh tư duy nơi sắc, biết đúng như 
thực sắc vô thường. Vì sao? Này các Tỳ- 


stainless Eye of Truth (Dhamma-cakkbu) has arisen.' 'He has seen 
Truth, has attained Truth, has known Truth, has penetrated into Truth, 
has crossed over doubt, is without wavering.' 'Thus with right wisdom 
he sees it as it is { yatha bhutam)'” Xem Rahula, Walpola, What The 
Buddha Taught, tr. 9. 


33 


kheo, người chánh tư duy sắc, biết đúng như 
thực sắc vô thường sẽ đoạn lòng tham nơi 
sắc dục. Người dứt lòng tham nơi dục, gọi 
đó là tâm giải thoát. 

Cũng như vậy, nên chánh tư duy về thọ, 
tưởng, hành, thức. Quán (thọ, tưởng, hành,) 
thức vô thường,biết đúng như thực. Vì sao? 
Vì chánh tư duy, quán (thọ, tưởng, hành,) 
thức vô thường, sẽ dứt được dục tham nơi 
(thọ, tưởng, hành,) thức. Dục tham dứt, gọi 
là tâm giải thoát. 

Người tâm giải thoát như vậy muốn tự tác 
chứng liền có thể tự tác chứng: “Ta sinh đã 
hết, phạm hạnh đã thành, việc tu đã xong, tự 
biết không còn nhận thân sau.” Giống như 
chánh tư duy về vô thường, chánh tư duy về 
khổ, không, vô ngã cũng vậy.” 


*®% (AtfJ2246) | Ñllỹ. IH#fr?ñãHH.. J1 MIERME. Œ#?®ñM 
ĐI. JTPJ#íff[. HH. Jf5SIERME. BHf#M?Z0HEfẨIf. YẾU 
xi. ®XãfH#ĩ. mñìùbƒWMUt › HA: đH. {T. F. 
tiuiẩh 4t đố HỊIPEAII. ĐTVZðfH[. W3ÃÄIESWE. BlãMĐ4X?ñế. RWiM 
9-1 z 


> 


&f. XKWZí. ãZt¿ùbf#@MHì + "H⁄2'ÙfÊlfữZí. 2Z7#X 
HšãŠ. ##&tHãi. 344W. BIÍECÍE: Hã#SŠ44f. IHÁ1 
JR}.WE#tf. rỉ. 2š. È4S/7Rí§SiMl¿ | Đại Chánh Tạng 02, kinh số. 
tr. 1, a17-26. 


qW 


(O 


9, 


34 


Như vậy, thân và tâm chúng ta được đức 
Phật phân tích qua năm yếu tố: sắc, thọ, tưởng, 
hành, và thức đề quán chiếu. Đây gọi là năm uân 
hay năm âm (pañca-skandha). Sắc ấm (rùpa) là sắc 
thân tứ đại, do bốn yếu tổ đất, nước, gió, lửa (địa, 
thủy, hỏa, phong) hợp thành. Đất hay địa đại là 
chất cứng như thịt, xương, lông, móng..., nước 
hay thủy đại là chất lỏng của thân như máu, dịch, 
nước tiểu..., gió hay phong đại là hơi thở ra vào, 
còn lửa hay hỏa đại là hơi ấm cơ thê. 


Khi ăn là chúng ta đã vay mượn chất cứng 
hay địa đại bên ngoài, tức đinh dưỡng để nuôi thịt, 
xương... là địa đại bên trong. Nhưng mượn xong 
phải trả. Một ngày có vay không có trả thân thê sẽ 
bất an, còn lâu hơn một ngày phải uống thuốc hay 
đi bác sĩ! Cũng vậy, mỗi ngày chúng ta phải mượn 
thủy đại bên ngoài đề bổ sung thủy đại hao hụt bên 
trong bằng cách uống nước. Chúng ta cũng mượn 
phong đại bên ngoài để giữ gìn sự sống bằng cách 
hít thở. Mỗi ngày mình mượn địa đại hai ba lần, 
thủy đại sáu bảy lần, phong đại vô số lần..., nhưng 
nói chung, đã vay thì phải trả, trả rồi lại vay. Nếu 
có vay không có trả, hay trả rồi không thể vay là sự 
sông chúng ta có vấn đề! Đại nào vay mượn càng 
nhiều, thì càng cần cho sự sống. Ví dụ, nhịn ăn 


S5 


một tuần hay mười ngày mới chết, nhưng nhịn 
nước chừng hai ba ngày, còn nhịn thở... chỉ chừng 
vài phút là chấm dứt sinh mạng! 


Đất, nước, gió đã vay mượn thì lửa cũng vậy. 
Lửa hay sức âm cơ thể là sự vay mượn liên tục vì 
sức ấm này dựa trên những thứ vay mượn khác 
như thức ăn (đất), nước uống (nước), hơi thở (gió) 
mà có. Một khi, những thứ vay mượn kia không 
còn, thì lửa cũng không còn! Thân chúng ta sẽ trở 
thành xác chết lạnh giá! Qua phương tiện phân tích 
như trên, chúng ta thấy sắc thân vô thường, không 
ngừng vay mượn và thay đối, thực không có chủ tê. 


Sắc đã vậy, cảm thọ (vedan3) cũng vậy. 
Cảm thọ có lạc thọ, khổ thọ và bắt khổ bắt lạc thọ 
(trung tính). Những cảm thọ này luôn thay đổi 
không ngừng, khổ, vui và trung tính luôn luôn biến 
hóa, đắp đổi lẫn nhau. 


Ví dụ, vào một buổi trưa hè nóng bức ở Mỹ, 
chúng ta chợt nhớ đến món chẻ đậu đen đá đường 
mà mình từng ăn ở Sài Gòn thuở xưa. Cơn thèm 
chợt ập đến, chúng ta ước ao có được cảm giác 
ngon miệng này (lòng dục). Vì vậy, mình đã quyết 
định nấu một nôi chè mơ ước. 


S6 


Ăn chén chè đầu tiên sau một thời gian dài 
ao ước, chắc chăn sẽ rất ngon. Cái ngọt thanh của 
đường phèn, vị bùi của đậu đen, chút béo của nước 
cốt dừa, mát lạnh của nước đá, cộng thêm mùi lá 
dứa thơm lừng, nhai đến đâu bùi đến đó, nuốt đến 
đâu mát đến đó, đến tận từng khúc ruột! Cảm thọ 
ngon này thuộc về lạc thọ với mức độ cao tột, nên 
cũng có thể gọi là “cực lạc” thọ. Nhưng khi chúng 
ta ăn xong chén thứ nhất, dùng thêm chén thứ hai, 
thì tuy vẫn thấy ngon, nhưng chắc chắn sẽ không 
còn ngon như chén đâu. Cảm thọ ngon này gọi là 
lạc thọ. Khi phải ăn tiếp chén thứ ba, thì không còn 
ngon nữa. Thực bất tri kỳ vị (ăn không biết mùi vị), 
cho nên có thể gọi đó là bất khô bắt lạc thọ. Nhưng 
khi phải “bị” ăn chén thứ tư, thì từ bất khô bắt lạc 
thọ sẽ chuyền thành khổ thọ. Chúng ta cô ăn và 
ráng nuốt cho xong, không còn chút gì gọi là 
thưởng thức. Nếu phải “bị ép” ăn chén thứ năm, 
quả thực đây là hình phạt khủng khiếp, có người 
chắc phải ói ra! Chúng ta có thể gọi đó là “cực khổ 
thọ. Như vậy, xét cho cùng, từ “cực lạc” đến “cực 
khổ” chỉ trong vòng năm chén chè! Thế mới biết 
cảm thọ con người thực vô thường, đổi thay trong 
từng sát-na, chỉ là chúng ta không nhận ra đó thôi. 


kêu 


S7 


Đã thấy sắc và thọ vô thường như vậy, thì 
càng dễ thấy hơn sự vô thường của tưởng (samiñä). 
Tưởng (3Š) là những ý tưởng khởi lên do tâm (2Ò) 
duyên nơi các tướng (?R), tức những ý niệm và 
hình ảnh khác trong tâm. Ý tưởng chúng ta luôn 
lăng xăng, như con vượn chuyên cành, như con 
ngựa chạy rong, chưa từng đứng yên. Những ý 
tưởng này khởi lên do duyên nơi những điều mắt 
thấy tai nghe và những ý tưởng khác. Tâm tưởng 
chúng ta sinh diệt không ngừng, luôn trôi chảy như 
một dòng sông. Nếu một niệm hồi quang, tương 
ưng chánh giác, tâm tưởng lăng xăng tự sẽ không 
còn vì không có tự tính. 


Thọ và tưởng là phần nổi của tảng băng trôi 
(iceberg) tâm thức, còn hành là phần chìm của tảng 
băng trôi này. Hành (samskãra) là phần dục vọng 
nằm dưới bề mặt tâm thức được thể hiện qua ý chí 
và sự xung động bản năng (Impulsion). Chúng ta 
có thê hiểu hành như hành nghiệp, tức sức mạnh 
của nghiệp lực chi phối hành vi, cảm thọ và ý nghĩ 
của mình. Cho nên, cùng gặp một chuyện như 
nhau, nhưng chúng ta có thể có những phản ứng về 
hành vi, cảm thọ và ý tưởng khác nhau. Đây là do 
nơi hành hay phần nghiệp lực nằm sâu dưới tâm 
thức mỗi người quyết định. Ví dụ, cùng bị nói xấu, 


IS) 


có người rất đau khổ có thê tự tử, có người cũng 
đau khổ nhưng có thê tha thứ sau đó, còn có người 
chỉ mỉm cười thanh thản. Tuy tai nghe cùng một 
điều giống nhau, do nghiệp lực chấp ngã của mỗi 
người nặng nhẹ khác nhau, nên phản ứng cảm thọ 
khổ vui cũng khác nhau. 


Gặp một khúc cây, người thợ mộc nghĩ rằng 
có thê xẻ gỗ đóng bàn ghé, trong khi đó một nghệ 
nhân lại nghĩ về những tác phẩm nghệ thuật có thê 
được tạo ra từ khúc cây này! Như vậy, cùng gặp 
một vật mà ý tưởng hai người khởi lên khác nhau. 
Đây là do nơi hành nghiệp của hai người khác nhau. 

Hành quyết định rưởng, nhưng ứưởng cũng 
ảnh hưởng hành. Một ý tưởng nào đó có thể khơi 
dậy sự hoạt động của dục vọng tương ứng, rồi dục 
vọng này lại ảnh hưởng ý tưởng, và ý tưởng lại 
kích thích dục vọng.... Tưởng và dục tương tác và 
cùng tăng trưởng ..., cuối cùng đưa đến lời nói và 
việc làm tương ưng với dục vọng đó. Nếu ý tưởng 
xấu vừa khởi lên liền có thê chánh niệm tỉnh giác, 
thay thế /ä zởng này bằng chánh tưởng hay chánh 
tư duy (thiền quán), thì tả tưởng này ngay đó dứt 
trừ, dục vọng không sinh. Đây là dùng chánh 
tưởng hay chánh tư duy đề chuyên hóa hành 
nghiệp. Chánh tư duy còn gọi là thiền quán vì thiền 


89 


tiếng Phạn là Dhyana, tiếng Hoa dịch là / đuy fu, 
tức tu bằng tư duy quán xét. 


Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương kề lại một 
câu chuyện sau: 


Có một vị Tỳ-kheo khổ sở bởi lòng dục 
hành hạ. Ông ta biết việc đó là không thích hợp với 
phạm hạnh thanh tịnh, nhưng không cách nào 
khống chế. Một hôm ông quyết định tự đoạn nam 
căn (bộ phận sinh dục nam) đề tránh bị phạm giới. 
Đức Phật biết được liền quở trách. Ngài dạy: “Dứt 
bỏ nam căn không bằng dứt bỏ tâm. Tâm như vị 
quan chủ xử, nếu quan dừng nghỉ thì những kẻ tùy 
tùng đều nghỉ. Nếu tà tâm không dừng, đoạn nam 
căn có ích gì?” Rồi đức Phật nói bài kệ: 

Dục sinh từ ý ông 

Ý do tư tưởng sinh 

Ý và tưởng đêu không 

Chẳng sắc cũng chẳng hành. *9 


4° Đoạn Kinh trên dựa và bản lưu thông của Kinh Tứ Thập Nhị Chương, 
nguyên văn chữ Hán như sau:fÄ: #ï NŸ£ #fFllL, ®XHẾấE%. ƒÙ 
ñ8~Z El: Zï7ÊjRlậ, #tẾl. bSh ¡, DIZï1E, ƒ*t‡ ñH ‹ 
3l'ùb4*IE, ifêfJ3?? fbAwäifR: Ñ/E}j3jX⁄Ñ—g. EU RE, 
AbftlXRf, IEf7/RIEÍT. Đi: ĐI HOME ĐÔ, Còn bản Kinh T Tứ 
Thập Nhị Chương trong Đại Chánh Tạng đơn giản hơn: “ Phật nói: Có 
người lo dâm tình không dứt, ngồi xổm trên lưỡi búa bén để tự đoạn 


90 


Như vậy, đức Phật muốn nói dục vọng sinh 
ra từ tâm ý chớ không phải ở nơi thân. Vậy tâm ý 
tương ưng với dục này từ đâu sinh ra? Từ nơi tư 
tưởng sinh. Tư là nghĩ đến một điều gì đó còn 
tưởng là dựa trên tư mà suy nghĩ rộng ra. Nếu suy 
nghĩ về dục lạc (tà tưởng) sẽ kích phát lòng dục; kế 
đó lòng dục lại thúc đây người hành động đề thỏa 
mãn lòng dục này. Nếu chúng ta có chánh tưởng, 
tức chánh tư duy về vô thường, khô, không, vô 
ngã... thì dục vọng chưa sinh sẽ không có cơ hội 
phát sinh, dục vọng đã sinh liền châm dứt. Nếu 
tiếp tục thiền quán như vậy, công phu đủ sâu liền 
có thể chuyền hóa nghiệp lực ở nơi tiềm thức, 
giảm bớt dục vọng, cuối cùng dứt sạch cội gốc 
tham ái, liền được giải thoát. Cho nên, Kinh nói: 


Ý và tưởng đêu không 
Chẳng sắc cũng chẳng hành. 


nam căn của mình. Đức Phật bảo người đó: “Đoạn nam căn không 
bằng đoạn tâm. Tâm là vị quan chủ xử. Nếu khiến vị quan chủ xử 
ngưng làm việc thì kể tùy tùng đều không hoạt động. Tâm tà không 
dứt, đoạn âm có ích gì?” Chẳng bao lâu người đoạn nam căn chết. 
Phật nói: “Người thế tục kiến chấp điên đảo, giống như người sỉ nầy.” 

(+ —=#4) lftf. NẴHRŒlñ#IE. 827]. ĐWHlãR 
lê. #bñÄ*>EHI. [31]27ÉWl ##tllf. b3) f#ƒ. 271E7J#ƒ. 
#fjE. 2b £lIElflffljäñ. HỊZHRIIZE. fb?í. †H{RfRllhi. 0Mi#š 
Ä |] Đại Chánh Tạng 17, kinh số. 784, tr. 723, b27-c1. 


SR 


91 


Đây là nói cội gốc lòng dục chắng phải ở nơi sắc 
thân (sinh lý) hay hành vi (chăng sắc cũng chăng 
hành), mà nằm nơi ý và tưởng (tâm lý). 


Ngành tâm lý xã hội (social psychology) 
trong tâm lý học hiện đại cũng đưa ra mô hình 
(model) quá trình đưa đến hành vi của con người: 
suy nghĩ (thought)®cảm xúc (emotion) hành vi 
(behavior).*! Tức từ nhận thức như thế nào sẽ đưa 
đến cảm xúc tương ưng: rồi từ cảm xúc đó sẽ đưa 
đến hành vi tương ưng. Như vậy, nếu có thê 
chuyên hóa được nhận thức thì có thể chuyển hóa 
được cảm xúc; nếu có thê chuyên hóa được cảm 
xúc, thì sẽ chuyển hóa được hành vi. Như vậy, mô 
hình quá trình đưa đến hành vi này đã được đức 
Phật nói đến từ xưa mà còn chỉ tiết hơn. Sự giải 
thích về quá trình hành vi của tâm lý học ngày nay 
chỉ giúp chúng ta hiểu và tin thêm về lời dạy của 
đức Phật. 


Thức (vijñãna) là sự phân biệt đẹp xấu, hay 
dở, thơm thối v.v... khi sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, 


1 Xem Wood, Wendy; Quinn, Jeffrey M.; Kashy, Deborah A. 

“Habits in Everyday Life: Thought, Emotion, and Action.” Journdl oƒ 
Persondlity and Social Psychology, Vol 83(6), Dec 2002, 1281-1297. Tr. 
1281. 


92 


thân, ý tiếp xúc với sáu trần: sắc, thinh, hương, vị, 
xúc, pháp. Cái biết phân biệt này (thức) là tiền đề 
cho cảm thọ khổ vui (thọ), ý tưởng diễn dịch rộng 
ra (tưởng) và huân tập vào tâm thức tạo nên hành 
nghiệp (hành). Khi mắt tiếp xúc với sắc, sinh ra sự 
nhận biết của cái thấy, gọi đó là nhãn thức; khi tai 
nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc 
chạm đều sinh ra sự nhận biết tương ưng, gọi đó là 
nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Năm thức 
này Duy Thức Học gọi là ziên ngũ thức. 


Khi năm căn tiếp xúc năm trần, không phải 
chỉ có năm thức mà còn có sự tham gia của ý thức 
ngay sát-na sau đó. Ý thức là thức thứ sáu, khởi lên 
khi ý tiếp xúc với pháp trần, tức ảnh tượng lưu lại 
khi năm căn tiếp xúc năm trần. Chúng ta suy nghĩ, 
tưởng tượng v.v... là hoạt động của ý thức. 


Rõ ràng, tâm thức chúng ta niệm niệm sinh 
diệt không ngừng. Điều này dễ thấy hơn khi thiền 
quán, nhìn lại tâm mình. Nhiều người than rằng: 
“Sao lúc ngôi thiền có nhiều vọng tưởng quá!” 
Thực ra, tâm ý chúng ta lúc nào cũng có vọng 
tưởng sinh diệt không ngừng. Chẳng qua, khi tọa 
thiền, nhờ quán sát lại mình, chúng ta dễ nhận ra 


93 


hơn. Ngay cả khi ngôi với ý thức yên lặng, ngã 
chấp phân biệt vẫn hoạt động không ngừng ở nơi 
tiềm thức! 


Cho nên, mục đích tọa thiền không phải để 
tâm ý rỗng rang, không suy nghĩ! Đây không phải 
là thiền quán Phật giáo. Thiền quán Phật giáo là 
chánh niệm và chánh tư duy, tức tư duy tương ưng 
với Chánh Pháp (vô thường, khổ không, vô ngã) và 
chuyên chú vào đối tượng thiền quán (năm uẫn, 
bốn niệm xứ: thân, thọ, tâm, pháp) đề phá trừ mê 
lầm và ngã chấp. 


Như nước có thê đỡ thuyền mà cũng có thể 
lật thuyền. Ý thức nếu không biết tu sẽ là đầu mối 
của vọng tưởng và nghiệp khổ. Nhưng nếu biết tu, 
ý thức là lực lượng chính đề chuyền hóa phiên não. 
Điều quan trọng là chúng ta biết dùng như thế nào 
để có lợi ích. Cho nên, Duy Thức Học đánh giá ý 
thức “công vi thủ, tội v1 khôi,” tức công hay tội 
đều đứng đầu cả. Vì vậy, người tu không sợ vọng 
tưởng, chỉ sợ không có chánh tưởng và công phu 
thiền quán sâu chắc! 


Trong một bài kinh khác, đức Phật cũng dạy 
các hàng đệ tử nên thiên quán về ngũ uân như sau: 


94 


Quán sắc như bọt nước 
Thọ giống bong bóng nổi 
Tưởng dường bóng năng xuân 
Các hành như thân chuối 
Các thức như huyền hóa 
Đức thể tôn đã nói 

Nên tư duy Kỹ càng 

Chánh niệm khéo quán sát: 
Không thực, không kiên cổ 
Không có ngã, ngã sở. 

Đối thân khổ ấm này 

Đại trí phân biệt nói: 

Lìa nơi ba pháp này: 

Thọ, hơi ấm và thức 

Thân thành vát bỏ đi 

Vựt bỏ ngoài mộ địa 

Như cáy không thức, tưởng. 
Thân này vốn như vậy 
Huyễn hóa gạt người ngu 
Như giết, độc, dao đâm 
Không có gì chắc thực. 
1)-kheo siêng tu tập 

Quán chiếu ngũ ấm thân 
Ngày đêm thường chuyên tỉnh 
Chánh trí, hệ niệm trụ 


95 


Dứt hẳn hạnh hữu vi 

Được niễt-bàn mát mẻ.*2 

Kinh Bát-nhã Tâm Yếu cũng dạy chúng ta 
phải quán chiếu năm uẫn, đến mức “thấy” năm uân 
là không sẽ giải thoát tất cả khô ách: 

Quán Tự Tại Bồ-tát 

Khi thực hành bát-nhã 

Ba-la-mát thâm sâu 

Quán chiếu thấy năm uẩn 

Đương thể đêu là không 

Vượt qua vòng khổ ách.* 


Kinh Kim Cương cũng dạy người tu nên 
quán chiếu tất cả pháp hữu vi duyên khởi tánh 
không, như mộng, như huyễn: 

Tất cả pháp hữu vi 

Như mộng, như huyễn hóa 

Như bọt, bong bóng nước 


2 Đại Chánh Tạng 02, kinh số. 99, tr. 69, a18-b3. 
3 (Ñ27)X3RÄZ'ÙÀÑŒ) [BHfEf®fểflE. fÍTÑWX#W?#XZl. HỆ 
li. HãỄPEfZÈ. RE—JfiJ6. | Đại Chánh Tạng 08, kinh số. 251, tr. 


96 


Như sương sớm, điện chớp 
Nên quán chiêu như vậy.“f 


Như vậy, thiền quán tính vô thường, khổ, 
không, vô ngã của các pháp hay thân ngũ ấm chính 
là con đường duy nhất đưa đến giải thoát giác ngộ 
mà đức Phật đã chỉ dạy. 


Vô thường quan và vô thường quán 


Chữ Hán ñỗñ có hai cách đọc guan và quán 
khác nhau. Quan có nghĩa là quan niệm hay quan 
điểm, tức những suy nghĩ hay lập trường của con 
người là kết quả của một quá trình phân tích, suy 
luận và huân tập theo thời gian. Quán có nghĩa là 
quán sát, quán chiếu, hay thiền quán, tức nhìn vào 
một sự việc gì với tâm tương ưng cùng định và tuệ. 
Định là sự chuyên chú, không hời hợt lơ đễnh. Tuệ 
là cái nhìn tương ưng với tuệ giác như vô thường, 
khổ, không, vô ngã. Cho nên, bài kệ Quán Vô 
Thường ở trên nói: 

Tắt cả hành vô thường 

Dùng tuệ, quản như vậy 


# (4llllx27)XZ@X4#) | —UJfRZðš3Z › I22ZJ3M5 - l5S/7RHHñD - 
JEfE1i3#¿flil | Đại Chánh Tạng 08, kinh số. 235, tr. 752, b15-29. 


97 


Xa lìa được đau khổ 
Đây là thanh tịnh đạo. 


Trong một bài kệ thiền quán khác, đức Phật 
cũng đạy: 


Quá khứ không truy tìm 
Tương lai không ước Vọng 
Quá khứ đã đoạn tận 
Tương lai lại chưa đến 
Chỉ có pháp hiện tại 

Tuệ quán chính là đây.” 


Quá khứ không truy tìm, tương lai không 
ước vọng đó là chỉ hay nền tảng của định; còn 
chuyên chú tuệ quán pháp hiện tại (năm uấn) 
đó là vận dụng công phu chỉ quán hay định tuệ 
để soi rọi thân tâm và thể chứng thật tướng vô 
thường, vô ngã, duyên khởi tính không của 
thực tại. 


Con đường tu tập thiền quán trên nền tảng 
định tuệ hay chỉ quán được Trí Giả đại sư tóm tắt 
như sau: 


5 Kinh A-nan Nhất Dạ Hiền Giả, Trung Bộ Kinh số 132. 


98 


Phàm Niết-bàn có nhiêu lối vào. Luận chỗ 
cấp yếu, không ngoài hai pháp ch và 
quán. Đây là vì, chỉ là cửa ban đầu đề 
hàng phục kiết sử, guán là đường chánh 
yếu nhằm đoạn tận mê lầm. C# là vốn 
lành dùng nuôi dưỡng tâm thức, guán là 
diệu thuật để khai phát thần giải. Cử là 
chánh nhân thù thắng của thiền định, quán 
là nền tảng đưa đến trí tuệ. Nếu người 
thành tựu hai pháp định tuệ liền có thể lợi 
mình, lợi người, đầy đủ tất cả các pháp. 
Cho nên Kinh Pháp Hoa nói: 


Phát tự trụ Đại Thừa, 

Như Pháp Phật có được, 
Sức định tuệ trang nghiêm, 
Dùng đây độ chúng sinh."5 


Tóm lại, vô thường quan và vô thường 


quán có môi quan hệ mật thiệt. Vô thường quan 
là quan niệm hay quan điêm đúng đăn vê vô 


6Pháp Yếu Tu Tập Tọa Thiền Chỉ Quán. Nguyên văn: ({#2?3 IEijj2#X# 


„z#) 


[2?zxlìiH+ìÈ. ÀÄJ9Z3ãïmH.SUú, 4 ItHIEll 3. 


KHỦ tái 1E73fA4ñ2 MỊTI. BlsÑimšZ 1E. IERIZ#®ÊibñMĐ2 đế 
‹ JBN|2Ñ5Ä ME 1ƒ. 1EZZZ 2D. BUZZ®1ÃZ tHẾR. 


ẾAURMBAEM -9. J7) H2 NÿSfHẺ. WJ5šẤ£zc. 


ft x3<"IIJi?S†Z7E Sổ 7) 1E lấut CÍUJ#2XE. | Đại Chánh Tạng 46, 
kinh số. 1915, tr. 462, b7-13. 


99 


thường trong Phật Pháp, hay còn gọi chánh kiến 
vô thường. Vô thường quán là dựa trên chánh 
kiến vô thường này để quán chiêu sâu hơn thực 
tướng các pháp, để có thể thực sự dứt trừ ngã 
chấp, cội gốc của khổ đau. Đối với một hành giả 
tu học, cả hai vô thường quan và vô thường 
quán đều vô cùng quan trọng. Vô thường quan 
giúp kiếp lập chánh kiến, còn vô thường quán 
giúp người tu lần lần đứt trừ tập khí tham chấp, 
thành tựu chánh trí và chánh giải thoát. 


Đức Phật hay các bậc thầy chỉ có thể giúp 
chúng ta kiến lập chánh kiến vô thường, khích lệ 
chúng ta phát khởi xuất ly tâm để tu tập chánh 
quán vô thường, nhưng không thể tu giùm, hay 
giúp chúng ta thành tựu chánh trí hay chánh giác. 
Cho nên người xưa nói: “Sư phụ giúp nhập môn; 
tu hành nơi mỗi người” (Sư phụ dẫn tiến môn, tu 
hành tại các nhân). Cũng vậy, những gì bút giả 
chia sẻ ở đây chỉ là vô thường quan, mục đính 
giúp người nghe kiến lập chánh kiến, khích lệ 
người đọc khởi tâm xuất ly, tu tập vô thường 
quán. Tuy nhiên, có phát tâm và tỉnh tắn tu tập 
hay không, đó còn tùy theo nhân duyên và căn cơ 
của mỗi người. 


Câu chuyện giác ngộ của Kisa ŒGofami 


100 


Nơi đây, xin mượn câu chuyện giác ngộ vô 
thường của nàng Kisa Gotami để thuyết minh rộng 
hơn công năng của thiền quán vô thường. Kisa 
Gotami xuất thân từ một gia đình giàu có. Nhưng 
vì thân hình gầy gò, nên khi gả vào một gia đình 
giàu có ở Savatthi cô bị gia đình chồng coi thường, 
cho là xuất thân từ gia đình nghèo khó. Chắng bao 
lâu sau, cô sinh hạ được một đứa con tral, từ đó cô 
được gia đình chồng coi trọng. Tuy nhiên, đứa con 
vừa mới biết đi lâm châm đã chết một cách đột 
ngột! Đau khổ cùng tột trước cái chết bất ngờ của 
con, Kisa Gotami trở nên điên dại. Không chấp 
nhận sự thực là con mình đã chết, Kisa Gomtami 
ôm xác con đi khắp nơi tìm thầy cứu chữa. Nhưng 
điều duy nhất cô ta nhận được là ánh mắt cảm 
thông và những cái lắc đầu bất lực của mọi người. 
Trong cơn tuyệt vọng, cô gặp được một người giới 
thiệu đến đức Phật, bậc Đại Y Vương của tất cả 
chúng sinh. 


Ôm niềm hy vọng cuối cùng này, Kisa 
Gotami đã đến gặp đức Thế Tôn cầu thuốc. Đức 
Phật hứa sẽ cứu sống con cô nếu cô tìm về được 
cho Ngài những hạt cải để làm thuốc từ gia đình 
nào không có ai chết. Do đó, Kisa Gotami đã đi 
vào thành phó, tìm đến từng nhà để xin loại hạt cải 


101 


này. Ai cũng sẵn sàng cho cô hạt cải, nhưng không 
gia đình nào là không có người mắt, hoặc là ông, 
bà, cha, mẹ, hay vợ, chồng, CON Cái.... 

Đến tối kiệt sức, cô đã ngồi bệt xuống đất 
trong nỗi đau khổ cùng tột. Ngắm nhìn những ngọn 
đèn của thành phó từ từ tắt lịm khi đêm dần trở về 
khuya, đến lúc ngọn đèn cuối cùng cũng tắt, tất cả 
thành phố đều bị bao phủ bởi bóng đêm, cô bỗng 
nhiên tỉnh ngộ! Cô nhận ra rằng: cái chết như ngọn 
đèn tắt, sẽ xảy ra với tất cả mọi người, không chừa 
một ai, không chỉ riêng với con mình. Bình tĩnh trở 
lại, cô đã đem chôn con ngay trong đêm đó.Đến 
sáng sớm, cô trở lại tìm đức Thế Tôn. Đức Phật 
hỏi cô có tìm về được hạt cải của gia đình không 
có người mất chưa? Cô trả lời rằng mình đã hiểu, 
đã chấp nhận cái chết con mình như là sự thực phổ 
quát của nhân sinh. Kế đó, cô lại cầu đức Phật khai 
thỊ. 


Đức Phật giảng cho Kisa Gotami về vô 
thường, khổ đau và vô ngã. Giảng xong, đức Phật 
kết luận: “Này Gotami, con đã từng nghĩ rằng chỉ có 
mình mới mất đứa con trai. Giờ đây con đã nhận ra, 
cái chết đến với bất cứ mọi ai. Chúng sinh chưa thỏa 
mãn được những ước muốn của mình, thì cái chết đã 
cướp đi sinh mạng của họ!” Nghe đến đây, Gotami 


102 


thâm ngộ vô thường, khổ, không, vô ngã, chứng đắc 
sơ quả Tu-đả-hoàn, bước vào dòng Thánh. Cô xin 
đức Phật xuất gia tu tập, chăng bao lâu chứng được 
quả A-la-hán, một vị ni chứng quả A-la-hán đầu tiên 
trong lịch sử Phật giáo. Đây cũng là nhân duyên đức 
Phật nói câu Pháp cú số 114 trong Kinh Pháp Cú: 


Dù người sống trăm năm 

Không thấy pháp bắt tử (Niết-bàn) 
Không bằng sống một ngày 

Thấy pháp bất tử này.“ 


Câu chuyện trên đây có thể chúng ta đã nghe 
qua nhiều lần. Nhưng có khi nào mình tự hỏi, tại sao 
lúc mới đến gặp Phật, Ngài không giảng cho Kisa 
Gotami về vô thường, khổ, không và vô ngã ngay? 
Vì sao Ngài bắt nàng phải đi khắp thành phố làm 
việc dường như là vô ích là xin hạt cải từ gia đình 
không có người mất? Ngài có từ bi hay không khi 
bắt một người đã khổ đau đến điên đại vì cái chết 
con mình, hết lần này đến lần khác, từ sáng đến tối, 
phải chịu thất vọng và đau lòng khi không tìm được 
thứ mà mình muốn? 


*7 Tham khảo truyện tích Kinh Pháp Cú bản tiếng Anh: 
http://www.tipitaka.net/tipitaka/dhp/verseload.php?verse=114 


103 


Thực ra, đức Phật không những đại từ bi mà 
còn đại trí tuệ. Nếu ngay từ đầu Ngài nói lên sự thực 
vô thường, Kisa Gotami nhất định không sao chấp 
nhận được vì tâm nàng chưa sẵn sàng. Tâm Kisa 
Gotami lúc đó bị đau khổ dẫn xé, bao phủ bởi vô 
minh và vọng tưởng. Đức Phật là nơi nương tựa, chỗ 
hy vọng cuối cùng. Nếu đức Phật nói lên sự thực con 
nàng không thê cứu, Kisa Gotami có lẽ đã tìm đến 
cái chết vì không sao chấp nhận được sự thực phũ 
phàng này. Bằng cách bảo Kisa Gotami tìm xin hạt 
cải của gia đình không có ai chết, đức Phật chẳng 
những tạm thời an ủi Kisa Gotami khiến nàng có 
niềm hy vọng sống, mà còn gián tiếp giúp nàng tu 
tập vô thường quán qua việc đi từng nhà xin hạt cải. 


Vì thương, chỉ nghĩ đến việc cứu sống con 
mình, nên tâm Kisa Gotami vô cùng chuyên chú 
trong việc tìm xin hạt cải. Như vậy, vô tình nàng đã 
tỉnh tắn thực hành công phu thiên chỉ quán về đề tài 
cái chết. Đó gọi là “quá khứ không truy tìm, tương 
lai không ước vọng...chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán 
chính là đây.” Mỗi lần nghe về cái chết của mỗi gia 
đình nàng xin hạt cải, là mỗi lần công phu thiền quán 
vô thường của Kisa GotamI càng sâu hơn. Nhờ công 
phu chánh quán này, đến tối Kisa Gotami đã thành 
tựu chánh kiến vô thường, chấp nhận cái chết là sự 


104 


thực của nhân sinh, tâm định tĩnh trở lại mới đem 
chôn con mình. 


Khi Kisa Gotami trở lại gặp đức Phật, tâm 
nàng đã sẵn sàng, phân thô của lớp vỏ phiền não ngã 
chấp còn lại rất mỏng. Cho nên, khi đức Phật khai 
thị về vô thường, khổ, không, vô ngã nàng liền giác 
ngộ, chứng quả Tu-đà-hoàn, chính thức bước vào 
dòng Thánh. Rồi trãi qua công phu tu hành, ngã chấp 
vi tế hoàn toàn dứt trừ, cuối cùng Kisa GotamI 
chứng quả A-la-hán. Điều này giống như nước chảy 
thành sông, trái chín tự rụng. 


Kệ Mở Đầu Kinh Vô Thường 


Có sinh là có tứ 

Tuổi trẻ trở nên già 
Mạnh khỏe sẽ yếu đau 
Không ai có thể tránh. 


Cha mẹ và vợ con 


Anh em cùng quyến thuộc 


105 


Nhìn nhau trước sinh tử 


Ai mà lòng không đau? 


Cho nên, khuyên mọi người 
Lắng nghe pháp chân thực 
Cùng bỏ chỗ vô thường 


Bước vào cửa bất tứ! 


Phật Pháp như cam lộ 
Trừ nhiệt được thanh lương 
Nhất tâm khéo lắng nghe 


Dứt hết các phiên não. 


Sakya Minh-Quang dịch 


Kết Luận 


Trong Kinh Tạp A-hàm, đức Phật dạy trên 
đời có bốn loại ngựa dụ cho bốn căn tính giác ngộ 
vô thường nhanh chậm khác nhau. Loại ngựa thứ 
nhất chỉ cần thấy bóng roi là biết chạy theo ý chủ. 
Đây là dụ cho người chỉ cần nghe đến già, bệnh, 
chết xảy ra cho ai đó liền biết sợ vô thường, phát 


106 


tâm học Phật, khởi chánh tư duy, tự điều phục 
trong Chánh Pháp. 


Loại ngựa thứ hai tuy không thể thấy bóng 
roi liền chạy, nhưng chỉ cần roi chạm đến đuôi liền 
cảm giác được, cất bước chạy theo ý chủ. Đây là 
dụ cho người tuy không thê phát tâm tu hành khi 
nghe nói già, bệnh, chết xảy ra cho ai đó, nhưng 
khi chứng kiến già, bệnh, chết xảy ra cho những 
người quen biết liền biết sợ vô thường đau khổ, mà 
khởi tâm tu tập chánh tư duy. 


Loại ngựa thứ ba phải đợi roi đánh đau đến 
da thịt, mới giật mình phóng chạy theo sự điều 
khiển của chủ nhân. Đây là dụ cho người tuy 
không thể nghe hay thấy già, bệnh, chết của người 
không quen biết hoặc quen biết để phát tâm tu tập, 
nhưng khi nghe thấy già, bệnh, chết xảy ra với thầy 
bạn tốt hay người thân của mình liền biết sợ vô 
thường, đau khổ, khởi tâm chánh tu duy, tự điều 
phục mình trong Chánh Pháp. 


Loại ngựa thứ tư không thê thấy bóng roi, bị 
đánh chạm đuôi, hay đau đến da thịt mới chạy, mà 
phải dùng dùi sắt đâm lủng da thấu thịt, đau tận 
xương cốt mới biết giật mình chạy theo sự điều 
khiển của người cưỡi. Cũng vậy, có những người 


107 


nghe thấy hay chứng kiến già, bệnh, chết xảy ra 
cho người khác, bạn bè hay thân thích của mình 
cũng không biết tu hành. Chỉ khi già, bệnh, chết 
xảy ra trên thân họ, họ mới sợ hãi vô thường, khởi 
chánh tư duy, tự điều phục mình trong Chánh 
Pháp." 


Là người con Phật, chúng ta hãy tự hỏi mình 
là hạng ngựa nào? Đã ý thức được nỗi đau vô 
thường chưa? Để có thể tinh tấn nỗ lực thiền quán 
công phu. 


Già, bệnh, chết là một phần của sự sống. 
Cho nên, thay vì trồn lánh, không dám đối diện già, 
bệnh, chết, người học Phật phải nhìn thắng vào già, 
bệnh, chết, khám phá bản chất của nó để có thể an 
nhiên trước già, bệnh, chết. Người tu không phải 
không già, nhưng già mà không sinh tật. Người tu 
không phải không bệnh, nhưng thân bệnh mà tâm 
không bệnh. Người tu không phải không chết, mà 
là không sợ chết! Đó mới thực sự là mục đích tu 
hành, chỗ khác nhau của người biết tu và người 
không biết tu. 


*8 Kinh Tạp A-hàm, Đại Tạng Kinh, q.2, kinh số 922, tr.0234 


108 


Thực ra, vô thường già, bệnh, chết là bài 
kinh không chữ, hay vô tự chân kinh, hiện hữu mọi 
lúc mọi nơi. Chỉ cần có con mắt chánh kiến và 
chánh quán, chúng ta có thể đọc tụng và tu tập bài 
kinh không chữ trong mọi hoàn cảnh. Không tử 
nói: “Bốn mùa vận hành, vạn vật sinh trưởng, trời 
có nói gì đâu? Trời có nói gì đâu?” (Tứ thời hành 
yên, vạn vật sinh yên, thiên hà ngôn tai, thiên hà 
ngôn taI.) Lão tử bảo: “Đạo mà có thể nói ra, 
không phải là Đạo thường.” (Đạo khả đạo phi 
thường Đạo). Đức Phật dạy: “Tất cả kinh điển như 
ngón tay chỉ mặt trăng” hay ““Ta thuyết pháp bốn 
mươi chín năm mà chưa từng nói một lời.” Pháp là 
chân lý, là sự thật, như mặt trăng vẫn hiện hữu xưa 
nay. Bài pháp không lời hay bài kinh không chữ 
này chính là thực tại của nhân sinh. Chỉ cần chúng 
ta có đủ con mắt trí tuệ là có thể đọc được. 


Ngày xưa khi còn là Thái tử, đức Phật đi dạo 
bốn cửa thành, thấy cảnh già, bệnh, chết rồi tư duy 
về nỗi khổ của kiếp người mới phát tâm xuất gia 
cầu đạo giải thoát. Đó chính là bài kinh không chữ. 
Bài kinh này không phải chỉ có nơi cửa thành Ca- 
tỳ-la-vệ hơn hai ngàn sáu trăm năm trước, mà vẫn 
còn mới nguyên, chưa từng cũ kỹ trong thế kỷ hai 
mươi mốt của chúng ta và mãi về sau này. Bài kinh 


109 


này trước khi đức Phật ra đời đã có, sau khi đức 
Phật nhập diệt vẫn còn, ở mọi lúc mọi nơi nhưng 
chỉ có những người có trí mới đọc được và những 
ai phát tâm cầu đạo giải thoát mới có thể vận dụng. 


Còn bài kinh có chữ, được đức Phật hay chư 
Tăng thuyết giảng, đó là bài kinh phương tiện tùy 
cơ giúp người. Vì vậy, bài kinh có chữ phải có 
duyên mới có thể gặp gỡ và được nghe. Còn bài 
chân kinh không chữ sẵn có mọi lúc mọi nơi. Vậy 
chúng ta phải bắt đầu đọc bài kinh này từ đâu? Từ 
nơi chính con người chúng ta. Hay nói khác đi, hãy 
đọc bài chân kinh vô thường từ nơi thân tâm hay 
ngũ uân của mình bằng đôi mắt tuệ quán. 


Tóm lại, vô thường già, bệnh, chết là công 
án hiện thành, là đề tài thiền quán sẵn có nơi mỗi 
con người chúng ta. Chúng ta nhìn người khác già, 
bệnh, chết như nhìn vào một chiếc gương, để thấy 
được già, bệnh, chết nơi chính mình. Đó là chỗ 
công phu của người Phật tử. Đức Phật dạy, nơi 
ngay thân ngũ uân thế gian tập khởi, cũng ngay nơi 
thân ngũ uẫn này thế gian chấm dứt. 

Quyền sách nhỏ này tóm tắt giáo nghĩa vô 
thường của bài kinh có chữ. Mong rằng những ai 
có duyên đọc được, có thê tin hiểu vô thường, phát 


110 


tâm tu tập, đọc được bài kinh vô thường không chữ 
ngay nơi thân tâm mình. Được như vậy, chúng ta 
sẽ dần dần tháo gỡ những lầm chấp khổ đau, cuối 
cùng được giác ngộ, giải thoát đồng như chư Phật. 


Thơ Từ Giã Vợ Đi Xuất Gia 
Đại Sư Liên Trì; Sakya Minh-Quang dịch 


Nàng thấy chăng? 

Cô gái xóm Đông khỏe như hồ 
Mang thai nặng nhọc không than khổ 
Tối qua còn đứng tựa công làng 
Sáng nay đã ra người thiên cổ! 


111 


Lại thấy chăng? 

Chàng trai xóm Tây mạnh như rồng 
Ăn uông no rồi say giấc nồng 

Hồn đi mãi miết không về lại 

Sáng ra chỉ còn cái xác không! 

Người trước mắt còn thế ấy 

Bao người phương khác cũng như vậy 
Gẫm suy tính lại kẻ thân quen 

Năm tháng qua rồi còn lại mấy? 


Vậy mới tin, thơ Chu Hi 

Lời lời chân thực chăng sai chỉ 
“Hôm qua đầu đường còn cưỡi ngựa 
Sáng ra quan quách đã liệm thi!” 


Vào bụng lừa, ở thai ngựa 

Địa ngục khô não nói sao vừa 

Muôn được thân người lại như nay 

Khó hơn đáy biên mò kim nữa! 

Tôi nói ra 

Lời thiệt tha 

Mỗi lời lệ máu mỗi tuôn ra 

Tình nghĩa một đời vài câu nhăn 

Mong nàng quyết định kẻo ngày qua! 
Phụ lục I 

Phật Nói Kinh Vô Thường 
Kệ mở đầu: 


Có sinh là có tử 
Tôi trẻ trở nên già 


112 


Mạnh khỏe sẽ yếu đau 
Không ai có thể tránh. 


Cho dù núi Diệu Cao 
Kiếp tận hóa hư vô 

Biển cả sâu vô đáy 

Có ngày cũng cạn khô. 
Trải đất và nhật nguyệt 
Đến lúc cũng hoại tan 
Chưa từng có một việc 
Tránh vô thường bình am! 


Trên từ trời phi trởng 

Dưới đến chuyển luân vương 
Bảy báu tùy thân hưởng 
Ngàn con hộ phụ vương. 


Nhưng khi thọ mạng hết 
Chốt lát bỗng không còn 
Trôi lăn biển sinh tử 

Tùy duyên thọ khổ đau. 
Xuống lên trong ba cối 
Như trục quay nước giếng 
Như con tằm làm kén 

Nhà tơ tự trói mình. 


113 


Đức Thể Tôn vô thượng 
Duyên Giác và Thanh Văn 
Còn bỏ thân vô thường 
Huống øì là phàm phu? 


Cha mẹ và vợ con 

Anh em cùng quyền thuộc 
Nhìn nhau trước sinh †ử 
Ai mà lòng không đau? 


Cho nên, khuyên mọi người 
Lắng nghe pháp chân thực 
Cùng bỏ chỗ vô thường 
Bước vào cửa bất tử! 


Phát Pháp như cam lộ 

Trừ nhiệt được thanh lương 
Nhất tâm khéo lắng nghe 
Dứt hết các phiên não. 


Chánh Kinh 


Tôi nghe như vầy, Một thuở đức Bạc-già- 
phạm trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng Thệ-đa, thành 
Thất-la-phạt. Lúc đó, đức Phật bảo các Ty-kheo: 
Có ba pháp trong thế gian không khả ái, không xán 
lạn, không đáng nhớ, không xứng ý. Những gì là 


114 


ba? Đó gọi là già, bệnh, chết. Này các thầy Tỳ- 
kheo, già, bệnh, chết này nơi thế gian thực không 
khả ái, thực không xán lạn, thực không đáng nhớ, 
thực không xứng ý. Nếu thế gian không có già, 
bệnh, chết thì Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đắng 
Giác sẽ không ra đời vì chúng sinh nói Pháp mà 
mình chứng ngộ cũng như việc điều phục [già, 
bệnh, chết]. Cho nên, nên biết già, bệnh, chết là 
điều không khả ái, không xán lạn, không đáng nhớ, 
không xứng ý. Do ba điều này, Như Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Đăng Giác xuất hiện trong đời vì 
chúng sinh nói Pháp mà mình chứng ngộ và việc 
điều phục [già, bệnh, chết]. 

Lúc bấy giờ đức Thế Tôn nói lại ý trên bằng 
bài tụng: 

Cảnh dù tươi đẹp rốt cuộc tàn 

Thán này cũng vậy, phải hoại tan 

Chỉ có Thắng pháp không sinh diệt 

Người trí như thật quán thể gian. 


Thân này bệnh chết ai cũng chê 
Hình hài khi ấy thực đáng ghê 
Tuổi trẻ hình dung tạm thời trụ 
Không lâu cát bụi phải trở về! 


115 


Giả sử người sống đến trăm năm 

Vô thường rốt cuộc cũng viễng thăm 

Khổ già, bệnh, chết luôn đeo đuổi 

Não hại chúng sinh thân và tâm. 

Bấy giờ đức Thế Tôn nói kinh này xong, các 
chúng Tỳ-kheo, trời, rồng, dược xoa, kiền-thát-bà, 
a-tu-la v.v... đều đại hoan hý, tin nhận vâng làm. 


Phụ Lục 2 
GIỚI THIỆU PHẨM VÔ THƯỜNG 
KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ 


Kinh Pháp Cú Thí Dụ được Sa-môn Pháp 
Cự và Pháp Lập dịch vào đời Tấn tại Trung Quốc. 


116 


Kinh này được bút giả dịch và xuất bản lần đầu tại 
Việt Nam năm 1994 trước khi có duyên du học ở 
Đài Loan. Năm 2000, nhờ sự cúng dường của các 
Phật tử Đài Loan bút giả đã tái bản 10000 quyền 
Kinh Pháp Cú Thí Dụ để cúng dường chư Tăng Ni 
và Phật tử hữu duyên toàn quốc. Hiện nay bản dịch 
nảy cũng được tái bản nhiều lần và phát hành tại 
Việt Nam. Khi hoằng Pháp tại Mỹ, bút giả cũng đã 
giới thiệu Kinh Pháp Cú Thí Dụ tại khóa tu chùa 
Tịnh Luật vào năm 2004. 


Pháp Cú là những lời dạy ngắn gọn của đức 
Phật về sự thực của cuộc đời nhằm khuyến khích 
người nghe phát tâm tu học. Thí Dụ có nghĩa là 
những tích truyện, những lời giải thích nhằm làm 
sáng tỏ thêm những câu Pháp cú súc tích. Theo 
truyền bản Tích Lan (Nam truyền), Kinh Pháp Cú 
được mở đầu băng Phẩm Song Yếu, nhưng theo 
bản Hán truyền, Kinh Pháp Cú và các dị bản như 
Kinh Xuất Diệu đều mở đầu bằng Phẩm Vô 
Thường. Kinh Pháp Cú Thí Dụ cũng vậy, mở đầu 
bằng Phẩm Vô Thường với sáu câu chuyện vô 
thường nhằm làm sáng tỏ hơn chân lý này. Chúng 
ta có thể hiểu sáu câu chuyện này là tuệ quán vô 
thường qua sáu góc độ khác nhau đề phá trừ những 
kiến chấp và tâm bệnh khác nhau của chúng sinh. 


117 


._ Tích truyện 1: Tuệ quán ba cõi đều vô 
thường, dù cõi trời cũng không ngoại lệ: 
Phá kiến chấp sinh thiên là cứu cánh của 
ngoại đạo. 

. Tích truyện 2: Tuệ quán cái chết đến với 
bất cứ ai, đù trường thọ bao lâu, cuối 
cùng cũng chết: Phá kiến chấp tham sống 
sợ chết, mưu cầu trường sinh bất tử. 

._ Tích truyện 3: Tuệ quán sát-na vô 
thường, sinh diệt trong từng phút giây. 
Cho nên, chúng sinh thực ra đang giả, 
đang bệnh và đang chết mà không phải 
sẽ già, sẽ bệnh và sẽ chết: Phá ảo tưởng 
chỉ có nhất kỳ vô thường, do đó sinh tâm 
dễ duôi, hẹn lần hẹn lữa mà không kịp 
thời tu hoc. 

._ Tích truyện 4: Tuệ quán vô thường có 
thể xảy ra với những người thân bất cứ 
lúc nào, nhiều khi vào lúc chúng ta bất 
ngờ nhất: Phá ảo tưởng ở lại vào người 
thân, cho rằng quyến thuộc có thể sum 
họp lâu dài. 

._ Tích truyện 5: Tuệ quán vô thường có 
thể xảy ra với bản thân chúng ta bất cứ 
lúc nào, không luận trẻ hay già, mạnh 


118 


khỏe hay yếu đau: Phá vọng tưởng cái 
chết vẫn còn xa mà giãi đãi không tu tập. 

6. Tích truyện 6: Tuệ quán vô thường sự 
thực của cuộc đời, là bản chất của đời 
sống. Vô thường hiện diện mọi lúc mọi 
nơi, nên đã có thân là có khổ, đã có sinh 
là có tử, dù thánh thần tiên nhân cũng 
không ngoại lệ: Phá vọng tưởng có thê 
dùng sức mạnh tôn giáo đề trốn tránh vô 
thường. 


Tích truyện 1 


Thuở xưa, trời Đề Thích”? bỗng nhiên mất đi 
năm đức tướng, ”° nên tự biết mình sắp mạng chung 


49 Đế Thích (ŠSakra devãnãm indrah) nói đủ là Thích Ca Đề Hoàn Nhân 
Đà La, nói lược Thích Đề Hoàn Nhân, Thích Ca Đề Bà, còn gọi là Thiên 
Đế Thích, Thiên Chủ. Ông vốn là một vị thần trong Ấn Độ Giáo sau quy 
y với Phật trở thành một trong những vị thần hộ pháp. Ông trú và làm 
vua ở cõi trời Đao Lợi (còn gọi là tam thập tam thiên) là cõi trời thứ hai 
trong sáu cõi trời dục giới. Một ngày một đêm ở cõi này dài bằng một 
trăm năm ở thế gian và thọ mạng của họ là một ngàn tuổi. 

0 Năm đức tướng mất đi còn gọi là ngũ suy tướng, thiên nhân ngũ suy, 
ngũ suy... Đây là năm tướng suy vong của thiên nhân hiện ra khi hết 
phước sắp mạng chung. Nó chia ra làm hai loại: năm tướng suy vong 
lớn, như kinh văn đã nói ở trên và năm tướng suy vong nhỏ như sau: 


1) Âm nhạc không còn. 

2) Ánh sáng trên thân mất. 

3) Nước tắm dính thân. 

4) Đắm mắc vào cảnh không dứt. 


5) Mắt hay chớp. 


119 


và sẽ tái sinh vào thai một con lừa trong nhà người 
thợ làm đô gôm. Năm đức tướng mật đi là gì? 


1) Hào quang trên thân mất. 

2) Hoa trên đầu khô héo. 

3)_ Không còn ưa thích chỗ ngôi của mình. 
4) Mô hôi nách chảy hôi dơ. 

5) Bụi bám trên thân. 


Đế Thích nhân năm việc này, biết phước 
mình đã hết nên hết sức lo buồn. Ông nghĩ trong 
tam giới chỉ có Phật mới cứu độ được khổ ách cho 
chúng sinh, nên vội tìm đến chỗ Phật. 


Bấy giờ đức Thế Tôn đang tọa thiền, nhập 
tam muội Phổ Quang Tế trong thạch thất trên núi 
Kỳ-xà-quật. Thiên Đề đến nơi gặp Phật liền cúi 
đầu đảnh lễ, phủ phục sát đất, chí tâm quy mạng 
Phật Pháp Tăng. Trong khoảng thời gian cúi mình 
làm lễ, Thiên Đế mạng chung, thân thức liền nhập 
vào thai một con lừa trong nhà người thợ đồ gốm. 
Lúc Ấy, lừa mẹ tự bứt đứt dây, chạy loạn vào chỗ 
đồ gốm chưa nung, làm đỗ vỡ rất nhiều. Người chủ 
giận lắm, bèn xách cây rượt đánh, lừa mẹ nhân đó 


Nếu năm tướng này hiện ra, gặp duyên lành thù thắng vẫn có thể 
chuyển đổi được. 


120 


bị sây thai. Thần thức của Thiên Đề liền thoát khỏi 
thai lừa, nhập lại thân cũ, đây đủ năm đức tướng 
như xưa. 


Đức Phật ra khỏi tam muội xong, tán thán: 
“Lành thay, này Thiên Đê! Ông có thê đên lúc sắp 
mạng chung biệt quy mạng Tam Bảo, tội nghiệp đã 
trả xong, không còn thọ khô báo nữa.” 

Bấy giờ đức Thế Tôn lại nói kệ: 

Các hành đêu vô thường 

Đó là pháp thịnh suy 

Đã sinh thì phải tử 

Tịch điệt là an vui. 


kk% 


Vĩ như nhà thợ gốm 

Nến đất làm đồ dùng 

Tất cả đêu phải hoại 
Mạng người cũng vậy thôi. 


Đề Thích nghe kệ xong liền biết yếu nghĩa 
vô thường, thông lẽ biến đổi tội phước, hiểu rõ cội 
gốc thịnh suy và tuân theo lý đạo tịch diệt. Ông 
hoan hỷ phụng trì chánh pháp, đắc quả Tu Đà 
Hoàn. 


Tích truyện 2 


121 


Thuở xưa, đức Phật trú tại tĩnh xá nước Xá- 
vệ thuyết Pháp cho hàng trời người long thần. Lúc 
ấy, mẹ vua Ba-tư-nặc tuổi hơn chín mươi chợt lâm 
trọng bệnh, vì không trị đúng thầy đúng thuốc nên 
đã qua đời. Vua và quần thần làm lễ tang theo 
pháp, rồi đưa đi an táng. Tang sự xong, mọi người 
trở về, ghế ngang qua chỗ Phật. Lúc ây vua quân 
áo xốc xếch, giày đép trầy trật bước đến làm lễ bên 
chân Phật. Đức Phật mời vua ngồi xuống rồi hỏi: 
“Vua từ đâu đến mà áo quân thô xâu, vẻ mặt tiều 
tụy? Sao lại ra nông nỗi này?” 

Nhà vua làm lễ rồi đáp: “Thái hậu của nước 
tuổi hơn chín mươi mắc phải trọng bệnh vừa mới 


qua đời. Con đưa linh cữu ra mộ rồi trở về ghé qua 
đây thăm đức Thế Tôn.” 


Đức Phật bảo với vua: “Từ xưa đên nay có 
bôn việc đáng sợ nhât, đó là: 


I) Sinh phải già yếu. 
2) Bệnh sẽ tiều tụy. 

3) Chết thần thức ra đi. 
4) Xa lìa quyến thuộc. 


Vạn vật vô thường, không thể dài lâu, . chăng 
hẹn cùng người. Mỗi ngày trôi qua, mạng sống lần 


122 


giảm. Như nước năm sông chảy mãi không ngừng, 
mạng người mau chóng cũng lại như vậy.” 


Bây giờ, đức Thê Tôn liên nói kệ: 


Như nước sông chảy mau 
Theo dòng trôi đi mãi 
Mạng người cũng như vậy 
Qua rồi không trở lại. 


Rồi đức Phật nói với vua rằng: “Mọi vật trên 
đời đều như vậy, không có cái gì trường tồn. Mọi 
người đều phải chết, không ai có thê tránh được lẽ 
này. Các vị Phật, chân nhân, tiên ngũ thông và 
quôc vương thưở xưa nay có còn đầu? Vua không 
nên buồn thương vô ích có hại đến thân mình. Làm 
người con hiếu thương yêu cha mẹ quá vãng thì 
phải làm phước, tu tạo công đức hồi hướng cho 
cha mẹ, như là chuẩn bị lương thực gởi cho người 
thân lúc đi xa.” 


- Nghe đức Phật dạy xong, vua và quân thần 
ai nây đêu hoan hỷ, không còn lo buôn. Những 
người đên nghe pháp đêu thây được đạo. 


Tích truyện 3 


Thuở xưa, đức Phật trú tại Tĩnh xá Trúc 
Lâm thành La-duyệt-kỳ. Một hôm, Ngài cùng với 
các đệ tử nhận lời thỉnh vào thành thọ trai thuyêt 


123 


Pháp. Thọ trai thuyết Pháp xong, lúc ấy vào 
khoảng xế chiều, đức Phật và các đệ tử ra khỏi 
thành trở về Tinh xá. Trên đường đi, Ngài và đại 
chúng gặp một người đang lùa một đàn bò vào 
thành sau một ngày thả cho chúng ăn bên ngoài. 
Lúc ấy, đức Thế Tôn nói lên kệ răng: 


Ví như người cầm gậy 
Chăn dắt đàn bò sỉ 

Già chết cũng như vậy 
Đang lùa mạng sống đi. 


kk% 


Trăm ngàn không có một 
Trai gái dòng họ nào 

Tài sản nhiêu biết bao 
Mà tránh khỏi già chết. 


xkk% 


Sự sống ngày lẫn đêm 
Sinh mạng tự lẫn giảm 
Tuổi thọ luôn tiêu mòn 
Như nước ao rút cạn. 


Sau khi đức Phật về đến Tinh xá Trúc Lâm 
rồi rửa chân an tọa, A-nan ra trước đảnh lễ thưa 
hỏi: “Bạch đức Thế Tôn, ban nãy giữa đường Ngài 
có nói lên ba bài kệ. Chúng con vẫn chưa hiểu lắm, 
xin Ngài từ bị khai thị cho.” 


124 


Đức Phật hỏi: “Này A-nan, ông có thấy 
người ta lùa đàn bò đi không?” 


“Bạch đức Thế Tôn, con có thấy,” A-nan 
đáp. 


Đức Phật giảng giải: “Này A-nan, đàn bò đó 
là của một nhà hàng thịt, vôn có cả ngàn con. Mỗi 
ngày ông chủ đều cho người lùa ra ngoài thành tìm 
nơi cỏ tươi, nước trong cho chúng ăn uống. Họ 
nuôi lớn rồi mỗi ngày chọn ra một con to béo nhất 
giết lấy thịt. Số bò bị giết đến nay đã hơn phân 
nửa, mà những con còn lại vẫn không hay biết, cứ 
lo đấu húc lẫn nhau, nhảy nhót, kêu rống. Ta vì 
thương cho chúng ngu si vô trí nên mới nói lên ba 
bài kệ này. 


Này A-nan, đâu phải chỉ có đàn bò đó vô trí 
thôi, mà người đời cũng như vậy! Họ chấp trước 
bản ngã, không biết vô thường, tham đắm năm 
dục, chỉ lo cung dưỡng thân mình. Tâm ý thỏa thuê 
trở lại gây ra tai họa. Vô thường túc nghiệp không 
hẹn chợt đến mà họ vẫn mờ mịt không biết, thì có 
khác chi với đàn bò kia?” 


Lúc ấy, trong hội chúng có hai trăm Tỳ-kheo 
tham đắm lợi dưỡng nghe được bài pháp này liền 
tự sách tấn lẫy mình, do đó chứng quả A-la-hán, 
đầy đủ lục thông. Còn đại chúng đều hoan hỷ bước 
ra đảnh lễ Phật. 


125 


Tích truyện 4 


Thuở xưa, đức Phật thuyết Pháp cho các 
hàng đệ tử ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc nước Xá 
Vệ. Lúc ấy, có con gái của một vị Phạm Chí, tuổi 
khoảng mười bốn, mười lăm, đoan chánh, thông 
minh rất được cha yêu mến, bỗng lâm bệnh nặng 
đột ngột chết đi. Đồng thời ruộng của vị Phạm Chí 
đó đang mùa lúa chín cũng bị lửa cháy hết sạch. 
Trước tai nạn dồn dập, vị Phạm Chí vô cùng đau 
buồn, tâm ý hoảng loạn như người phát cuồng, 
không cách gì giải tỏa nổi. Ông nghe người ta nói 
đức Phật là bậc Đại Thánh, Thầy của cả trời người, 
hay thuyết Pháp giúp cho chúng sinh hết phiền 
não, khỏi khổ đau, nên tìm đến chỗ Phật nhờ giúp 
đỡ. Đến nơi, ông đánh lễ rôi quì xuống thưa: “Kính 
bạch đức Thế Tôn, con vốn hiếm muộn, chỉ có một 
người con gái sớm hôm an ủi, thế mà nó bỗng lâm 
trọng bệnh, bỏ con ra đi. Tình cha con quyền luyến 
là lẽ tự nhiên, nên con vô cùng khổ não. Xin đức 
Thế Tôn oai thần giáo hóa giúp cho con giải tỏa 
nỗi đau buồn này”. 


Đức Phật bảo Phạm Chí: “Trên đời có bốn 
việc không thê lâu dài. Đó là những gì? 


I)_ Trường tồn phải hoại diệt. 


126 


2) Giàu sang phải nghèo hèn. 
3) Hội họp phải chia ly. 

4) Khỏe mạnh rồi phải chết.” 
Bấy giờ đức Thế Tôn lại nói kệ: 
Trường tôn phải hoại diệt 

Cao sang sẽ Sq cØ 

Gặp gỡ rồi ly biệt 

Đã sinh ất tử vong. 


Ông Phạm Chí nghe xong, tâm ý khai ngộ 
không còn đau buôn, rồi xin Phật xuất gia làm Tỳ- 
kheo. 


Đức Phật hoan hỷ hứa khả bảo: “Lành thay, 
hãy lại đây Ty-kheo”. Phạm Chí râu tóc liên tự 
rụng, thành tướng Sa-môn. 


— Đau đó nhờ nỗ lực quán chiếu lý vô thường, 
chăng bao lâu ông chứng quả A- la-hán. 


Tích truyện 5 


Thuở xưa, đức Phật trú trên núi Kỳ Xà Quật 
thành La Duyệt Kỳ. Lúc ây, trong thành có một 


127 


nàng kỹ nữ tên là Liên Hoa.Š!' Nàng này nhan sắc 
xinh đẹp, cả nước không ai sánh bằng. Thanh niên 
con em các nhà quyền quý ai cũng hâm mộ, tranh 
nhau tìm đến. Một hôm, nàng Liên Hoa bỗng sinh 
tâm lành, muốn bỏ việc đời xuất gia làm Tỳ-kheo- 
ni. Nàng từ bỏ tất cả tìm đến núi Kỳ Xà Quật nơi 
đức Phật đang cư trú. Giữa đường gặp một dòng 
suối nước trong mát, nàng Liên Hoa liền ghé lại 
uống nước và rửa tay. Làn nước trong xanh, long 
lanh hiện lên bóng dáng của nàng: vẻ mặt hồng 
thăm, mái tóc mượt xanh, thân hình cân đối đến 
mức hoàn hảo. 


Tự nhìn thây nhan sắc xinh đẹp của mình, 
nàng Liên Hoa hôi tiệc nghĩ răng: “la sinh ra có 
được nhan sắc mặn mà như vậy, sao lại nỡ bỏ đi đê 


51 Liên Hoa (S.Utpalavarnã; P. Uppalavann8) còn gọi là Liên Hoa Sắc, 
Liên Hoa Tiên, Hoa Sắc là vị Tỳ-kheo ni được khen là thần thông đệ 
nhất trong hàng Ni. Lúc chưa xuất gia Liên Hoa ở thành Vương Xá (La 
Duyệt Kỳ) và lấy chồng là người ở nước Uất Thiền sinh được một 
người con gái. Sau đó nàng phát hiện chồng và mẹ mình tư thông nên 
đã bỏ nhà ra đi, đến thành Ba-la-nai lấy một người trưởng giả. Ông 
này sau đó đến nước Uất Thiền buôn bán lấy một thiếu nữ làm thiếp 
rồi dẫn về nước. Về sau, Liên Hoa mới biết đó là con gái mình. Liên 
Hoa cảm thấy vận mệnh bi thảm, lúc trước cùng mẹ chung chồng, về 
sau cùng con chung chồng. Từ đó nàng đâm ra hận đời, đến thành Tỳ 
Xá Ly làm kỹ nữ. Một hôm, được nghe ngài Mục-kiền-liên thuyết Pháp 
nàng phát tâm quy y đức Phật, nương theo Tỳ-kheo ni Ma-ha Ba-xà- 
ba-đề xuất gia, về sau chứng quả A-la-hán. 


128 


làm Sa-môn? 'Ta nên nhân lúc còn trẻ mà hưởng 
thụ cho thỏa mãn những khao khát riêng mình.” 


Nghĩ như vậy xong, nàng liền đi trở về nhà. 
Đức Phật biết Liên Hoa có thê độ được, nên hóa ra 
một thiếu nữ trẻ đẹp từ phía khác đi ngược chiều 
lại. Nhan sắc nàng này đẹp tuyệt trần hơn xa Liên 
Hoa. Liên Hoa trông thấy vô cùng yêu mến, liền 
hỏi thăm: “Nàng từ đâu đến? Chồng con cha anh ở 
đâu mà đi một mình như vậy?” 


Thiếu nữ đáp: “Tôi ở trong thành có việc ra 
ngoài, nay định trở về nhà. Chị em mình mới quen 
nhau, vậy cùng đi về chung đường nhé? Gần đây 
có bờ nước, chúng ta trước hãy đến đó nghỉ ngơi, 
trò chuyện.” 


Liên Hoa vui vẻ đáp: “Vậy thì hay lắm.” 


Hai người liền đến bên bờ nước chuyện trò 
tâm sự. Một lát sau, thiếu nữ mệt mỏi tựa vào gối 
Liên Hoa ngủ. Không ngờ, mới đó thiếu nữ đã chết, 
thi thể sình lên, giòi bò lúc nhúc, răng tóc rụng rời, 
tứ chỉ tan rã, mùi hôi thối bốc ra thật khó ngửi. 


Liên Hoa trông thấy hết sức kinh sợ, nghĩ 
rằng: “Nàng ây trẻ đẹp như vậy mới đó mà đã 
không còn. Huồng chỉ thân ta, làm sao bảo đảm dài 
lâu?” 


129 


Nghĩ xong, nàng liền khởi tâm tinh tấn học 
đạo trở lại, tiêp tục tìm đên chỗ Phật. Đên nơi, 
nàng đảnh lê đức Phật, rôi thuật lại đây đủ những 
việc đã thây. 

Đức Phật nói với Liên Hoa: “Người ta có 
bôn việc không thê nương cậy. Đó là những gì? 

I) Trẻ trung phải già yếu. 

2) Mạnh khỏe phải tử vong. 

3) Thân thuộc vui vẻ phải xa ha. 

4) Của cải tích trữ phải phân tán.” 

Bấy giờ, đức Phật liền nói kệ: 

Già thì hình sắc suy 

Bệnh khiên thân này hoại 


Khi mạng đã hết rồi 
Thán rã tan, hư hoại. 


kk% 


Thân này có gì quý 

Đồ dơ tuôn chảy hoài 

Bị bệnh tát phủ vây 

Phải chịu họa già chết. 
xk% 


130 


Buông lung theo thị dục 
Tăng thêm điêu phi pháp 
Đâu biết sự đổi thay 


Mạng người trong hơi thở! 
3k 3kK>k 


Dầu cho là còn ruột 
Hay cha mẹ anh em 
Khi cái chết đến nơi 
Không nương cậy ai được. 


Nàng Liên Hoa nghe pháp xong hân hoan 
giải ngộ, quán thân như huyển hóa, _ mạng sống 
chăng đài lâu, chỉ có Niết- bàn là an ổn vĩnh cửu, 
nên đến trước Phật xin xuất gia làm Tỳ-kheo ni. 


Phật nói: “Lành thay!” Tóc Liên Hoa liền tự 
rụng, thành Tỳ-kheo mi. Sau đó, nhờ công phu tư 
duy thiền quán, Tỳ-kheo ni Liên Hoa đã chứng quả 
A-la-hán. 

Những vị được nghe Pháp trong pháp hội, ai 
nẫy đều hoan hý. 


Tích truyện 6 


Thuở xưa, đức Phật thuyết Pháp trong Tình 
xá Trúc Lâm thành Vương Xá. Lúc ây, có bôn anh 
em Phạm Chí đã chứng được ngũ thông, tự biêt sau 


131 


bảy ngày nữa mình sẽ chết. Do đó, họ cùng bàn 
với nhau rằng: “Sức mạnh của năm loại thần thông 
có thê làm nghiêng trời lệch đất, năm giữ mặt trời 
mặt trăng, dời núi cao, ngưng sông chảy..., không 
việc nào là không làm được, lẽ nào tránh không 
khỏi cái chết này sao?” 


Người thứ nhất nói: “Tôi sẽ lặn xuống biển, 
trên không xuất hiện, dưới không đến đáy, ở giữa 
lưng chừng biển thì quỷ vô thường làm sao biết 
chỗ mà tìm?” 


Người thứ hai nói: “Tôi chui vào giữa núi 
Tu DI, khép núi lại bao bọc xung quanh thì quỷ vô 
thường biệt đầu mà kiêm?” 


Người thứ ba nói: “Tôi sẽ ân nấp giữa hư 
không, quỷ vô thường làm sao biêt được?” 


Người thứ tư nói: “Tôi sẽ lẫn vào trong chợ, 
quỷ vô thường đên bắt được một người nảo đó thì 
thôi, cân gì phải tìm bắt tôi?” 


Bốn người bàn xong, bèn đến gặp vua Ba- 
tư-nặc từ giã: “Thọ mạng của chúng tôi chỉ còn 
bảy ngày. Nay chúng tôi muôn chạy trốn Co 
thường, mong răng sẽ thoát được trở vê thăm vua” 


Nói xong, bôn vị ây ra đi trôn vào chỗ của 
mình. Bảy ngày sau, bôn người đêu chêt cả, như 
trái chín tự rụng. Người quản lý chợ báo cho vua 


132 


biết có một vị Phạm Chí bỗng. dưng chết giữa chợ. 
Vua chợt tỉnh ngộ bảo: “Bốn người cùng trốn 
nghiệp, một người đã chết, ba người kia làm sao 
tránh khỏi?” 

Vua liền cho xa giá đến chỗ Phật, đảnh lễ 
ngồi qua một bên rồi bạch với đức Phật răng: “Gần 
đây, có bốn anh em Phạm Chí đã đắc ngũ thông, 
biết rằng mạng mình sắp hết nên cùng nhau trốn 


quỷ vô thường. Không rõ hiện nay họ có tránh 
thoát được không?” 


Đức Phật đáp: “Này đại vương, người ta có 
bốn việc không thể tránh khỏi. Bốn việc ấy là gì? 


I) Khi ở thân trung ấm không thể không 
thọ sinh. 


2)_ Đã thọ sinh không thể không có già. 
3) Đã già không thể không mang bệnh. 
4)_ Đã bệnh không thê không chết.” 
Bấy giờ đức Thế Tôn liền nói kệ: 


Dâu trốn giữa hư không 
Hay biển khơi, múi rộng 
Không một nơi nào cả 
Tránh khỏi được tử vong. 


kk% 


133 


Việc này do mình tạo 
Làm sao mà trảnh được 
Người vì nó bất an 

Đưa đến khổ già chết. 


kk% 


Biết vô thường, tự an 
Kiến chấp sinh?®? liền hết 
T)-kheo thắng ma binh 
Thoát khỏi vòng sinh tử. 


Vua nghe đức Phật nói xong, than rằng: 
"Lành thay! Thật đúng như lời đức Thế Tôn dạy. 
Bốn người trốn nghiệp, nhưng trong đó một người 
đã chết, ba người kia làm sao tránh được.” 


__— Các quan tủy tùng nghe đức Phật dạy xong 
đêu tin nhận. 


52 Kiến chấp sinh: Nguyên văn là “kiến sinh” theo PQĐTĐ giải thích: 
Đây là chỉ sự mong cầu vãng sinh, hoặc đã vãng sinh lại chấp trước vào 
thân cảnh thù thắng. Kiến sinh ở trên được hiểu theo giáo nghĩa tịnh 
độ. Còn ở đây kiến sinh chính là kiến chấp về sinh mạng của chúng 
sinh. Phàm phu vì vô minh che lấp nên không thấu triệt được bản chất 
vô thường, vô ngã của thân tâm, lại chấp nó là thật. Vì vậy, khi có thân 
do chấp ngã nên sinh ra tất cả phiền não, khổ đau. Khi mất thân (chết) 
cũng do chấp ngã nên theo nghiệp tìm thân khác nương vào. Do vậy 
dòng luân hồi tiếp nối vô tận. Dựa vào ý này chúng tôi dịch: “Kiến chấp 
sinh”, cũng tức là chấp ngã. 


134 


135 


NGHI THỨC HUẦN TU 
HÀNG NGÀY 


136 


KINH TÁM 
ĐIÊU 
GIÁC NGỘ 
CỦA 
BẠC ĐẠI NHÂN 


$%a môn An Thế Cao dịch từ Phạn sang Hán 
Sakya Minh-Quang dịch từ Hán sang Việt 


Thầy Trò 
Thầy nguyên Phật Pháp truyền trao 
Con thê san sẻ khô đau giúp đời 


137 


Thầy trò dù ở hai nơi 
Mà luôn bên cạnh chăng rời chữ TAM 


Sakya Minh-Quang 


Chuông sớm giục người mau tỉnh mộng 
Mõ chiêu vơi nhẹ nỗi trầm luân 

Văn tự nguyên lai là thật tướng 
Giáo-Thiên bắt nhị hiện pháp thân. 


Sakya Minh-Quang 


NGUYÊN HƯƠNG 


Nguyện đem lòng thành kính 
Gởi theo đám máy hương 


138 


Phảng phất khắp mười phương 
Cung dường ngôi Tam Bảo 
Thể trọn đời giữ Đạo 
Theo tự tánh làm lành 
Cùng pháp giới chúng sanh 
Câu Phật từ gia hộ 
Tâm Bồ-đê kiên cổ 
Chí tu học vững bên 
Xa bề khổ nguồn mê 
Chóng quay về bờ giác. 
Nam-mô Từ Phụ Bồn Sư Thích-ca 

Mâu-nI Phật, 
Nam-mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại 
Từ Đại BI A-di-đà Phật tác đại chứng minh. 
Nay đệ tử chúng con tên là..., Pháp danh..., 
phát nguyện trì tụng, tư duy, và quán xét lại 
mình theo Kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc 
Đại Nhân. Kính nguyện chư Phật từ bị gia hộ 
cho con đạo tâm kiên cố, đạo niệm tỉnh 
chuyên, sớm ngộ vô thường, khô không, xa 
rời si mê ngã chấp để sống đời thiểu dục tri 
túc, tự tại an lành giữa vòng danh lợi. 
Con nguyện lầm chung luôn tỉnh táo, thường 
nhớ Phật không quên; tâm không loạn trước 


139 


bệnh đau, không sợ hãi, lo âu; không tham 
câu, luyên tiệc; nhẹ nhàng xả báo thân, vãng 
sanh vê nước Phật, sớm tròn tâm Bô-đê. 


Nam-mô thập phương thường trụ Tam Bảo 


(2 lần) 
Nam-mô thập phương thường trụ Tam Bảo 
thùy từ tác đại chứng minh (lân thứ 3). 


(Nguyện hương xong, đứng dậy cắm hương vào lư, 
Tôi bắt đầu xướng tụng bài tán thán đức Phật.... VỊ 
cầm khánh hồi khánh khi chủ lễ chấm dứt lời 
nguyện, chuẩn bị đứng lên. Cách hồi khánh: thỉnh 
khánh từ thưa đến nhặt, ngưng một nhịp, rồi dứt 
bằng bốn tiếng khánh: một thưa, hai nhặt và một 
thưa. Ví dụ: 0 0 0 0 0 00 00 
00000 0 00 0) 


TÁN THÁN ĐỨC PHẬT 
(Dùng khánh để dẫn chúng) 


Pháp Vương võ thượng trong đời 


140 


Nhán thiên ba cối không người 
sánh ngang 
Là Thầy dạy khắp thể gian 
Là Cha lành của vô vàn 
chúng sanh 
Quy y trong một niệm lành 
Nghiệp vô lượng kiếp hóa thành 
sạch không 
lán dương Phát đực mênh mông 
Dù trăm ngàn kiếp cũng không 
tận cùng. (Ì xá) 


QUÁN TƯỞNG ĐÁNH LẺ 


141 


Chung sanh, chư Phát vốn đồng 
Cả hai rồng lạng, một dòng 
tánh không 

Chí thành tất được cảm thông 
Gần xa vô ngại thật không 

nghĩ bàn 
Mười phương Phát, một đạo tràng 
Lạt qua ảnh hiện như màn 

lưới châu 
Nay con quy mạng cúi đầu 
Lễ trước chư Phật nhiệm mầu 

chưng minh (l xá). 


LÊ PHẬT 


142 


Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận 
hựw không, biên pháp giới, quá 
hiện vị lai thập phương chư 
Phật, tôn Pháp hiện thành Tăng 
thưởng trú Tam Bảo (Ï lê). 
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà 
giáo chủ Điêu ngự Bôn sư Thích Ca 
Mâu NI Phát, đương lai hạ sinh Dị 
Lạc Tộn Phát, Đại trí Văn Thu Sự 
Lợi Bê-tát, Đại hạnh Phổ Hiển Bồ- 
tát Hộ Pháp Chư lôn Bồ-tát, lnh 
Sơn hội thượng Phật Bôdát  (11ô). 
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây 
phương Cực Lạc thê giới Đại tư 
Đại bị 4 DỊ Đà Phật, Đại bị 
Quán Thể Ẩm Bồ-tát, Đại lực Đại 
Thể Chí Bồ-tát, “Đại nguyện Địa 
Tạng Vương Bỏ- tát, Thanh Tịnh 
Đại Hải chúng Bồ-tát (1 lễ). 


143 


(Đại chúng ngồi xuống, duy-na (vị giữ 
chuông) và duyệt-chúng (vị giữ mõ) bắt đầu 
khai chuông mỡ. Đại chúng nhiếp tâm lắng 
nghe phần khai chuông mõ.) 


Nghi thức khai chuông mõ: 

(cc: nhịp hai nhịp chuông; c: nhịp một nhịp 
chuông; C: thỉnh một tiêng chuông, M: thỉnh 
một tiêng mố; --: khoảng cách dài ngăn giữa 
hai tiêng chuông hay mõ) 

Duy-na: cc. C---C-----C-------- Sẽ 

Duyệt chúng: m-m-m-m--M-M---M 
Duy-na: C 

Duyệt chúng: M 

Duy-na: C 

Duyệt chúng: M 

Duy-na: C 

Duyệt chúng: M 

Duyết chúng::M MM_ M 

Duy-na: C 


144 


TÁN LƯ HƯƠNG 


Lư hương vừa bén chiên đản 
Khỏi thơm ngào ngạt muôn ngàn 
CỐI xa 
Tâm thành tưởng Phật thiết tha 
Ty nơi cảm ưng hiện ra 
mây lành 
Vừa sinh một niệm chí thành 
Toàn thân Phật hiện phước lành 
vô biên. 
Nam mô Hương vân cải Bồ-tát 
(2 lần) 
Nam mô Hương vân cải Bồ-tát 
Ma-ha-tát (lần thứ 3). 


145 


KỆ KHAI KINH 

Pháp Phật vị diệu lại cao sâu 

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm câu 

Con nay nghe thấy xin tu học 

Nguyện hiểu Như Lai nghĩa 
nhiệm mâu. 

Nam mô Bồn sư Thích-ca Mân-mi 
Phật (3 lân). 


146 


PHẬT NÓI 
KINH TÁM ĐIÊU GIÁC NGỘ 
CUA BẠC ĐẠI NHAN 
Người con Phật phát tâm học đạo 
Luôn ngày đêm y giáo phụng hành 
Đại nhân giác ngộ đành rành 
Tám điều ghi nhớ chí thành 
niệm tu. 
Điều thứ nhất tâm luôn giác biết 
Cõi thế gian vốn thiệt vô thường 
Đổi dời sinh tử tang thương 
Cối nước tuy lớn cũng dường 
mong manh. 
Thân tứ đại sinh thành tử hoại 
Già bệnh đeo, khô ải giả không 


147 


Hoà hợp năm ấm lửa vòng 
Chỉ là ảo ảnh ngã không thê tìm. 
Thế mới biết thế gian hư huyễn 
Diệt lại sinh biển chuyên vô thường 
Chúng sinh điên đảo chấp nương 
S¡ mê tạo nghiệp vào đường khổ đau. 
Tâm là cội nguồn bao nghiệp ác 
Thân nghe theo tạo tác tội khiên 
Xuống lên sinh tử triền miên 
Tội kia đây dẫy như miền rừng hoang. 
Người con Phật phải toan quán sát 
Đạo lý này bao quát đường tu 
Đó là thiền quán công phu 
Dứt mê, chuyên nghiệp, thoát tù 
tử sinh. 


148 


Điều thứ hai phải nên giác ngộ 
Ham muốn nhiêu lụy khổ càng sâu 
Nhọc nhăn sinh tử bấy lâu 
Đều do tham dục dẫn đầu gây nên 
Tâm ít muốn giữ bền đạo nghiệp 
Hạnh vô vi không tiếp 

nghiệp duyên 
Tự nhiên sẽ hết não phiền 
An vul tự tại giữa miễn nhân Ø1an. 
Điều thứ ba biết tâm giong ruôi 
Luôn tìm cầu đeo đuôi chăng nhàm 
Không sao thỏa được lòng tham 
Tội kia theo đó, càng làm càng sâu 
Bậc Bồ-tát vô câu biết đủ 
Vui phận nghèo quy củ tu hành 


149 


Trau giôi tuệ nghiệp lợi sanh 
'Vung gươm trí tuệ, dứt mành vô mnnh. 
Điều thứ tư phải nên ghi nhớ 
Lười biếng làm lỡ dở đạo tâm 
Quen theo thói tục lạc lâm 
Đăm mê sa đọa trong hằm khô đau 
Nên thường phải giỗi trau tinh tân 
Dũng mãnh tu phá những não phiên 
Bốn ma hàng phục bình yên 
Khỏi ngục âm giới về miền chân như. 
Điều thứ năm nằm lòng giác biết 
Vì ngu si muôn kiếp tử sanh 
Bồ-tát phát nguyện tu hành 
Nghe nhiều học rộng pháp lành 
Như Lai 


150 


Đề tăng trưởng gia tài trí tuệ 
Và tựu thành xuất thế biện tài 
Cảng kinh giáo hóa muôn loài 
Cho niêm vui lớn, cùng ngồi tòa sen. 
Điều thứ sáu phải nên giác ngộ 
Nghèo khổ nhiêu tật đố 
trách phiên 
Thường gây lắm việc oan khiên 
Ngang nhiên kết buộc ác duyên 
VƠI DPƯƠI 
Bậc Bô-tát độ đời bố thí 
Bình đắng tâm không nghĩ oán thân 
Càng thương những kẻ ác nhân 
Khoan dung hỉ xả những phân 
lỗi xưa. 


151 


Điều thứ bảy nhớ ghi giác biết 
Ngũ dục là muôn kiếp họa tai 
Thân tuy ở tục qua ngày 
Tâm không đắm nhiễm trần ai thói đời 
Thường nhớ nghĩ ba y bình bát 
Tiêu biêu cho Bô-tát xuất gia 
Chí mong sớm được xa nhà 
Sống đời giải thoát an hòa thanh cao 
Lập nguyện lớn cầu 
Vô Thượng Đạo 
Hạnh kiên trì hoài bão độ sanh 
Dù bao chướng ngại tu hành 
Vẫn không lay chuyển hạnh lành từ bi. 
Điều thứ tám nhớ ghi giác biết 
Lửa tử sinh muôn kiếp đốt thiêu 


152 


Chúng sinh khô não đủ điều 

Xưa nay không biết bao nhiêu đọa đày 

Phát tâm lớn chịu thay đau khổ 

Hạnh Đại Thừa rộng độ quân sinh 

Khiến cho tất cả hữu tình 

Đồng lên bờ giác thanh bình an vui. 
:k?kk 

Phật Bô-tát đã từng giác ngộ 

Tám điều này, tự độ độ tha 

Bỏ Đề tâm phát sâu xa 

Tĩnh tân hành đạo chướng ma phục hàng 

Vụng gươm tuệ dứt màn s1 ám 

Rải mưa bi dập đám lửa phiền 

Pháp thân nương lấy con thuyên 

Niết-bàn giải thoát bình yên lên bờ. 


153 


Thấy đau khổ lòng từ không nỡ 
Thừa nguyện xưa thuyền trở bên mê 
Lại dùng tám việc đề huê 
Chỉ cho sinh chúng quay về bờ kia 
Biết giác ngộ xa lìa ngũ dục 
Thấy tử sinh là ngục khổ đau 
Tu tâm quét sạch trân lao 
Theo đường Thánh đạo cùng nhau 
Niêt-bàn 
Đệ tử Phật tụng trì tám việc 
Niệm niệm luôn tội diệt phước sanh 
Bôồ-đề Chánh Giác sớm thành 
An vui thường trú tử sanh không còn. 
Nam mô Bồn sư Thích-ca 
Mâu-mi Phật (3 lân). 


154 


Kinh Ma-ha Bát-nhã 
Ba-la-mật Tâm Yếu 
Bồ-tát Quán Tự Tại 
Khi thực hành Bát-nhã 
Ba-la-mật thâm sâu 
Quán chiếu thấy năm uẫn 
Đương thể đều là không 
Vượt qua vòng khổ ách. 
Xá-lợi-phất lắng nghe 
Sắc chăng khác tánh không 
Tánh không chắng khác sắc 
Sắc chính là tánh không 
Tánh không chính là sắc 
Thọ, tưởng, hành và thức 
Bản chất cũng như vậy. 
Lại nữa, Xá-lợi-phất 


155 


Các pháp nơi tánh không 
Không sinh cũng không diệt 
Không sạch cũng không nhơ 
Không thêm cũng không bớt; 
Không có năm thủ uẫn: 

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức; 
Không có sáu căn: mắt 

Tai, mũi, lưỡi, thân, ý; 
Không có sáu trần: sắc 
Thanh, hương, vị, xúc, pháp; 
Không có cả sáu thức: 

Nhãn thức đến ý thức; 

Mười tám giới đều không. 
Không có mười hai duyên: 
Vô minh đến già chết; 
Không có hết vô minh 


156 


Cho đến hết già chết 

Lưu chuyên và hoàn diệt 
Cả hai chiêu đều không. 
Không có bốn thánh đề: 
Khô, tập, diệt và đạo. 
Không có trí có đắc 

Vì không có sở đắc. 
Bỏ-tát y Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa này 

Tâm không còn chướng ngại 
Do không có chướng ngại 
Nên không có sợ hãi 

Lìa mộng tưởng đảo điên 
Đến Niết-bàn cứu cánh. 
Chư Phật trong ba đời 
Đều y nơi Bát-nhã 


157 


Đắc Vô Thượng Bô-đề. 

Thế nên biết Bát-nhã 

Là chân ngôn đại thần 

Là chân ngôn đại minh 

Là chân ngôn vô thượng 
Không chân ngôn nào bằng 
Có vi diệu công năng 

Diệt trừ tất cả khổ 

Chân thực không dồi hư 
Liên nói ra chú rằng: 

Ga tê, øa tê, ba ra ga tê, ba ra 
sam øa tê, bô đi xóa ha (3 lần). 


(Gate øgate para gate para samgate bodhi svaha) 
(Tọa thiền chỉ quán về tính vô thường, khổ, 
không, vô ngã của thân, tâm khoảng 15-30 
phút) 


158 


ĐÁNH LỄ TRI ÂN 
ĐỨC PHẬT BÓN SƯ 


(Nếu tu tập cùng đại chúng, vị chủ lễ xướng, đại chúng 
thành tâm lắng nghe và quán tưởng theo. Sau khi vị 
chủ lễ dứt lời xướng, chờ một nhịp rồi đại chúng cùng 
hòa câu: Bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi tu tập 
riêng ở nhà, người Phật tử xướng và hòa một mình.) 
1. Chủ lề xướng: 

Nhât tâm đảnh lẽ: 

Từ võ lượng kiêp xưa 

Luôn hành Bô-tát đạo 

X4 thân mình gieo giống từ bị 
Công đức ây không sao ví được. 
Đại chúng hòa: 

Bôn sư Thích-ca Mâu-mi Phật (1 lê). 


2. Chủ lễ xướng: 

Nhất tâm đảnh lễ: 

Cõối Ta-bà thị hiện 

Nơi dòng Thích thọ sanh 


159 


Thánh Ma-da mộng ứng điểm lành 
Nơi vương thát chan hòa phước lạc. 
Đại chúng hòa: 

Bồn sư Thích-ca Mâu-mi Phật (1 lễ). 
3. Chủ lễ xướng: 

Nhất tâm đảnh lễ: 

Nơi vườn Lâm-f}-m 

Thị hiện tướng đản sanh 

Hoa sen nâng bảy bước du hành 
Chỉ Phát tánh, xưng tôn ba cỐI. 
Đại chúng hòa: 

Bồn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ). 


4. Chủ lễ xướng: 

Nhất tâm đảnh lễ: 

Dạo nơi bốn cửa thành 

Tháy lẽ khó chúng sanh 

Vì thương đời một dạ tu hành 
Bỏ tát cả xuất gia tâm đạo. 

Đại chúng hòa: 

Bồn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ). 


160 


5. Chủ lễ xướng: 
Nhất tâm đảnh lễ: 
Sáu năm fu núi Tuyết 
Trải bao cảnh gIó Sương 
Tìm chân lý soi sáng 
đêm trưởng 
Trong tâm Ngài lai láng 
tình thương. 
Đại chúng hòa: 
Bồn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ). 


6. Chủ lễ xướng: 
Nhất tâm đảnh lễ: 
Tìm ra đường trung đạo 
Lìa vui khô hai đường 
Dùng định tuệ hàng phục ma Vương 
Sđo mai mọc thành ngôi 
Vô Thượng. 


Đại chúng hòa: 
Bồn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ). 


161 


7. Chủ lễ xướng: 

Nhật tâm đảnh lê: 

Ssuôt bốn mươi lăm năm 

Không nề bao gian khổ 

Đem Chánh Pháp từ bị tế độ 
Trời người đêu ngưỡng mộ tu hành. 


Đại chúng hòa: 

Bồn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ). 
Š. Chủ Lễ Xướng 

Nhất tâm đảnh lễ: 

Rừng Sa-la song thọ 

Độ chủng đã mãn duyên 

Thị hiện nhập vô dư Niết-bàn 
Lưu xảá-lợi rộng độ nhân thiên. 
Đại chúng hòa: 

Bồn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ). 


162 


NIỆM PHẬT 


(Đứng hay quỳ xuống tụng nếu đi kinh hành niệm 
Phật, còn ngồi xuống tụng khi ngồi niệm Phật) 


Phật A-di-đà thân kim sắc 
Tướng tốt quang minh tự 

trang nghiềm 
Năm Tu-di uyễn chuyên: bạch hào 
Bốn biên lớn trong ngần: mắt biếc 
Trong hào quang hóa vô số Phật 
Vô sô Bồ-tát hiện ở trong 
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh 
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát 
Quy mạng lễ A-di-đà Phật 
Ở phương Tây thế giới an lành 
Con nay xIn phát nguyện vãng sanh 
Cúi xin Đức Từ Bi tiếp độ. 


163 


Nam-mô Tây phương Cực Lạc thế 
giới, Đại Từ, Đại BI A-di-đà Phật. 
Nam-mô A-di-đà Phật 


(Niệm Phật nhiều ít tùy thời; có thể đảnh lễ niệm 
Phật, thiên hành niệm Phật, hay thiên tọa niệm 
Phật đêu được) 


Nam-mô Đại bi Quán Thế Âm 
Bô-tát (3 lân). 
Nam-mô Đại Lực Đại Thế Chí 
Bô-tát (3 lân). 
Nam-mô Đại Nguyện Địa Tạng _ 
Vương Bô-tát (3 lân). 
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải 
Chúng Bô-tát (3 lân). 


164 


SÁM QUY MẠNG” 
Quy mạng Điêu Ngự trong mười phưong 
Pháp mâu thanh tịnh khéo tyến dươn 
Thánh Tang bốn quả, ba thừa phá, 
Xmm đủ lòng từ, nguyện xót thương. 
Đệ tứ chúng con, 
Tự xa chân tánh, 
Uống đọa dòng mê 
Theo sinh ft mãi thăng trầm 
Tham sac thanh luôn ô nhiễm. 
Mười triển" mười sử” 
Kết thành hữu lậu nghiệp nhân; 


53 Đây vốn là bài văn phát nguyện của thiền sư Nhiên ở núi Di (l4LlI#Ä 
XBI]) được biên tập trong sách Truy Môn Cảnh Huấn, Đại Chánh Tạng, 
quyển 48, trang 1072. Bài phát nguyện này ảnh hưởng sâu rộng trong 
truyền thống Phật giáo Đại Thừa Đông Á, và được đưa vào công khóa 
để tụng niệm sáng chiều trong chốn thiền môn. Đây không những nhờ 
vào ý nghĩa sâu sắc của bài văn mà còn nhờ vào giọng văn lúc tha 
thiết, khi hùng tráng ... qua nhịp câu ngắn gọn, dứt khoát đi thẳng vào 
trái tỉm của người tụng đọc. Vì vậy, khi dịch sang Việt ngữ, dịch giả cố 
gắng giữ nguyên nhịp câu và đối ngẫu như nguyên tác chữ Hán, nhằm 
bảo tồn tối đa nhạc điệu và hình tượng đối xứng trong tác phẩm. 

* Ba thừa pháp: Thanh văn thừa, Duyên giác thừa và Bồ tát thừa. 

”5 Mười triền: Mười loại tâm lý trói buộc chúng ta trong vòng sinh tử. 
1. vô tàm (không biết hổ với mình) 2. vô quý (không biết thẹn với 
người) 3. tật (ghen ghét) 4. xan (keo kiệt) 5. hối (hối tiếc) 6. thùy miên 


165 
Sáu căn” sáu trân Š _ 
Lãm tạo biết Dao lột lồi. 
Đám chìm biên khô 
Lạc bước đường tà 
Cháp ngã, cháp nhân 
Sứi lâm điện đảo. 
Nhiêu đời nghiệp chướng 
Tát cả tội Kkhiên 
Nguyện Tam Bảo đức từ bị 
Chứng lòng thành con sám hồi.(C) 
Kính nguyện: Thể Tôn cứu độ 
Bạn tốt dát dìu 
Ka khỏi phiện não sông mê 
Bước lên Bó-đê bên giác. 
Hiện đời bình an phước lạc 
Sở nguyện tựu thành; 
Kiêp sau mám giác đơm hoa 


>V4 


(tham ngủ nghỉ) 7. điệu cử ( tâm loạn động) 8. hôn trầm (tâm hôn ám 
dã dượi) 9. phẫn (giận hờn) 10. phú (che dấu lầm lỗi của mình). 

8 Mười sử: mười loại tâm lý sai khiến mình tạo nghiệp thọ khổ. 1. 
tham, 2. sân, 3. sỉ, 4. mạn, 5. nghỉ, 6. thân kiến, 7. biên kiến, 8. kiến thủ, 
9. giới cấm thủ, 10. tà kiến. 

57 Sáu căn: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 

”8 Sáu trần: Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 


166 


Bồ-để kêt quả. 

Sinh nơi Phát Pháp 

SỚm gạpP mình sư 

Chánh tín xuất gia 

Tuôi thơ vào Đạo. 

Sđu căn (hông lợi 

Ba nghiệp”? sạch frong 
Chắng nhiễm duyên đời 
Thưởng 1u phạm hạnh. 
Nghiêm trì giới cắm 
Chăng vướng nghiệp trần 
Vừng chãi oalI nghĩ 
Không hại sinh vật. 
Không gạp tám nạn 
Chắng thiếu bốn duyên! 


ó0 


”° Ba nghiệp: Thân, miệng, ý. 

60 Tám nạn: Tám chướng nạn khiến chúng sinh khó tu học Phật pháp. 1. 
Địa ngục, 2. Ngạ quỷ, 3. Súc sinh, 4. cõi trời Trường Thọ, 5. Biên địa, 
nơi không có Phật pháp, 6. Thế trí biện thông, giỏi biện luận thế gian 
nhưng không tin pháp xuất thế, 7. Đui điếc câm ngọng, 8. Sinh ra trước 
Phật hay sau Phật. 

®! Bốn duyên: Bốn nhân duyên phát tâm Bồ Đề. Theo Kinh Bồ Tát Địa 
Trì đó là: 1. Thấy đạo lực thần thông không thể nghỉ bàn của chư Phật, 
Bồ tát nên phát tâm Bồ Đề. 2. Nghe nói đến công hạnh của Bồ tát nên 
phát tâm Bồ Đề. 3. Thấy đời mạt pháp, chánh pháp suy vi nên phát 
tâm Bồ Đề. 4. Vì lòng thương xót chúng sinh khổ nên phát tâm Bồ Đề. 


167 


Báti-nhã trí được hiện tiên 
Bồ-đê tâm luôn bát thoái. 

Tu tập Chánh Pháp 

Liêu ngỗ Đại Thừa 

Hành mộn sáu độ?” lợi sinh 
Vượt biển ba kỳ93 thành Phật. 
Dựng cở Chánh Pháp nơi nơi 
Phả lưới nghĩ ngở lớp lớp 

Hàng phục chúng ma 

Nói dòng Tam Báo. 

Phụng sự mười phương chư Phật 
Chăng nệ nhọc nhấn, 

T tập tát cả pháp môn 

Tháy đêu thông đạt. 

Rộng tu phước tuệ 

Lợi lạc quán sinh, 

Chứng được sáu loại thần thông 
Chỉ trong một đời thành Phật. 
Sau đó, 


®2 Sáu độ tức sáu Ba la mật: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tỉnh tấn, thiền 
định, trí tuệ. 

53 Ba kỳ: Ba a tăng kỳ kiếp. A tăng kỳ có nghĩa vô số. Đây là ước lượng 
số kiếp lâu xa hành Bồ tát đạo để thành tựu quả Phật viên mãn. 


168 


Không bỏ pháp giới 

Vào chốn trăn lao 

Từ bi đồng với Quán Âm _„ 
Hạnh nguyện rộng như Phổ Hiền. 
Phương đây phương khác 
Thy thuận muôn loài 

Ung hiện sắc thân 

Tùy cơ thuyết Pháp. 

Trong đường địa ngục 

Ngạ quỷ khô đau 

Hoặc phóng ánh quang mình 
Hoạc hiện các thán biên 
Nêu ai thây thân con 

Cho đến nghe được tên 

Đều phát Bô-đê tâm „ 
Thoát han luân hồi khó. 

Nơi có lò lứa sông băng 
Thành ưng chiên-đản. 

Kẻ nuốt nước đồng hoàn sắt 
Hóa sinh Tịnh Độ. 

Mang lông đội sừng 

Thiếu nợ hàm oan 


169 


Hết nồi tân toan 

Tháy đêu lợi lạc. 

Trong đời dịch bệnh 
Hiện thành cây thuốc 
Cưu bệnh trầm kha, 

Lúc đói mắt mùa 

Hóa ra lúa gạo 

Giúp người nghèo đói, 
Chỉ cán lợi ích 

Thệ chăng fư nan. 

LẠI ngHYỆN-: _, 

Oán thân nhiêu kiếp 
Quyền thuộc hiện tiễn „ 
Hết đắm chìm trong bốn loại 
Dưt ân át buộc nhiều đời 
Cùng với chúng sanh 
Đồng thành Phát đạo. 
Hư không có hạn 
Nguyện con không cùng 
[Hư không có hạn 
Nguyện con không cùng] 
Hữu tình vô tình 


170 


Đồng nên Phật trí. 
HỘI HƯỚNG 
Trì kinh quán niệm phước vô biên 
Hồi hướng chúng sinh khắp 
mọi miên 
Nguyện ai còn đăm trong biển khổ 
Về nơi nước Phật được an nhiên. 
Nguyện tiêu ba chướng, hết 
phiên não 
Nguyện được Bát-nhã trí rộng cao 
Nguyện thực hành theo Bồ-tát đạo 
Đời đời tinh tiễn chắng lãng xao. 
Nguyện sinh về cõi Tây phương 
Đài sen chín phẩm dựa nương 
thức thân 


171 


Hoa nở thấy Phật pháp thân 
Chứng ngôi bất thoái, cõi trần 
độ sinh. 
Nguyện đem công đức tu này 
Hướng về tất cả, chung xây 
phước lành 
Con cùng pháp giới chúng sanh 
Đồng nên Phật đạo, đồng thành 
Như Lai. 


172 


TỰ QUY Y 
Con tự quy y Phát 
Nguyện tất cả chúng sanh 
Giác ngộ Đạo Vô Thượng 
Đồng phát Bồ-đê tâm (1 lê). 


Con tự quy y Pháp 
Nguyện tất cả chúng sanh 
Thâm nhập nghĩa kinh tạng 


Trí tuệ sâu như biển (1 lề). 


Con fự quy y Tăng 
Nguyện tất cả chúng sanh 
Hòa hợp cùng đại chúng 


Sống vô ngại, an lành (1 lê). 


173 


PHÁT NGUYỆN VẤNG SINH 
(Hành giả tu Tịnh Độ, nên đọc bài văn phát 
nguyện này sau mỖI thời tu tập đề tăng 
trưởng tín nguyện vãnh sinh) 

Con nguyện lâm chung không 
chướng ngại 

A-di-đà đến rước từ xa 

Quán Âm cam lộ rưới trên đâu 

Thể Chí kim đài trao đỡ gót 

Trong một sát na lìq cõi trược 

Khoảng tay co duôi đến Liên Trì 

Khi hoa sen nở thấy Từ Tôn 

Nghe tiếng Pháp sâu lòng sáng tỏ 

Nghe rồi liên ngộ vô sanh nhân 

Không rời 4n Dưỡng lạt Ta-bà 

Khéo đem phương tiện lợi quần sinh 

Hay lấy trần lao làm Phật sự 

Con nguyện như thế Phật chứng tri 


174 


Kết cuộc về sau được thành tựu. 
Nam-mô A-di-đà Phật. 
Lời bạt 


Không nỡ chúng sinh khổ 
Không nỡ Thánh giáo suy 
Nên khởi lòng đại bị 

Theo con đường Phật đi...“ 


Dịch kinh, viết sách, ẫn tống v.v... không 
ngoài mục đích hoằng dương Chánh Pháp, lợi lạc 
quần sinh và đền ơn Phật tô. Với trách nhiệm và 
bốn phận của người con Phật xuất gia, bút giả đã 
dành cuộc đời mình cho việc tu học, nghiên cứu, 
giảng dạy, phiên dịch và biên soạn kinh sách Phật 
Pháp. Hơn hai mươi năm qua, kể từ khi xuất bản 
quyền Kinh Pháp Cú Thí Dụ (1994) đến nay, một 
số Kinh sách đã được bút giả phiên dịch, biên 
soạn, và xuất bản trong và ngoài nước, như: 

Mười Bài Giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác (1992), 
Phật Học Quần Nghi (1996), Làm Chủ Vận Mệnh 
(1999), Chân Dung Người Phật Tử (2000), Lắng 
Nghe Tiếng Hát Sông Hằng (2002), Niệm Phật 
Chuyên Hóa Tế Bào Ung Thư (2003), Nghi Thức 
Huân Tu Hàng Ngày (2012) v.v.... 


54 Dịch ý từ bài kệ Đại Thừa của Đại Sư Ấn Thuận trong quyển Thành 
Phật Chi Đạo (Con Đường Thành Phật), tr. 260. 


175 


Bồ thí Pháp hơn mọi bố thí 
Hương vị Pháp hơn mọi hương vị 
Niễm vui Pháp hơn mọi niêm vui 
Tham ái diệt: khổ đau chẳm dứt! 


Kinh sách Phật Pháp là một kho tàng trí tuệ 
đỗ sộ, phần lớn còn chưa được phiên dịch, nghiên 
cứu và biên soạn ra tiếng Việt. Đây quả thực là 
điều thiệt thòi lớn cho người con Phật Việt Nam 
chúng ta. Đề khai thác hết kho tàng vô giá này, đòi 
hỏi rất nhiều sự nỗ lực của chư tăng ni và Phật tử 
trong một thời gian rất dài. Cho nên, việc làm của 
bút giả chỉ góp phần nhỏ vào công việc hoăng 
dương Chánh Pháp này. Nhưng việc hoằng Pháp 
có được sâu rộng và thành tựu tốt đẹp hay không là 
nhờ nơi sự hộ Pháp của các hàng Phật tử tại g1a. 


Cô đức dạy: 


Phát Pháp xương mình do Tăng già hoằng hóa 
Thiên môn hưng thịnh nhờ thiện tín phát tâm. 


Cho nên, quý Phật tử tín tâm, những ai hữu 
duyên đọc hay nghe được kinh sách do bút giả 
phiên dịch hay biên soạn, nếu thấy có lợi ích cho 
Phật Pháp và chúng sinh, xin cùng góp phần vào 
việc giữ gìn và hoằng dương Chánh Pháp. Các vị 
có thể gởi tịnh tài cũng dường để dùng vào việc 
phiên dịch, biên soạn và In kinh ẫn tống. 


176 


Mọi chi phiêu cúng dường cho sự nghiệp bố 
thí Pháp này xin đê người nhận: Thien Tuong 
Temple (Memo: In kinh) và gởi về địa chỉ: 


Tu Viện Thiện Tường 

1608 ]eanne st. 

ChampaIgn, IL, 61821 

Email: thichminhquang201 1 @ gmail.com 

Xin thành tâm hồi hướng công đức biên 
soạn, phiên dịch và ấn tống kinh sách Phật Pháp 
này về tất cả chúng sinh. Nguyện tất cả mọi loài tin 
sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, giác ngộ thực tướng, 
xa la mê chấp, thành tựu Phật quả. 


Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát. 
Sakya Minh-Quang kính ghi 


177 


178 


Kính Dâng Giác Linh Ân Sư, 
Hòa Thượng thượng Thiện hạ Tường, 


Đêm đêm đối bóng dịch kinh 
Dáng xưa Thầy lại lung linh hiện về! 


Kính bạch giác linh Thây, 


Đã ba mươi hai năm từ ngày Thây vê cõi 


Phật, nhưng lòng con luôn canh cánh thâm ân giáo 
dưỡng và tình thương vô bờ mà Thầy đã dành cho 
huynh đệ chúng con! "Trong những tháng ngày khó 
khổ của đời sống xuất gia đầu thập niên tám mươi 
của thế kỷ trước, Thầy là hiện thân của tinh thần 
vô úy bi-trí-đũng. Thây luôn che chở cho chúng 
con lúc khó khăn, và nghiêm khắc răn dạy khi 
chúng con giãi đãi hay lầm lỗi. Đối với chúng con, 
Thây là đẳng Từ Nghiêm như đức Bồ-tát Quán 
Thế Âm: 


Tâm bi răn dạy: vang như sắm 

Y từ che chở: mát dường mây 

Tuôn dòng cam lộ: mưa Chánh Pháp 
Phiên não lửa lòng dứt sạch ngay! 
(Phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa) 


Nếu không có thâm ân thầy dạy dỗ từng chữ 


Hán câu kinh khi con sơ tâm xuất 1a, nhất là thân 
giáo của Thây qua đời sông trang nghiêm giới luật 


179 


và lao tác phục vụ đại chúng, thì chắc chắn rằng 
con sẽ không có ngày nay. Càng lớn tuổi, càng nhớ 
lại Thầy, con lại càng thấy mình bé nhỏ và hồ thẹn 
trước trí tuệ và đức hạnh của Thầy ngày xưa! 


Xưa Thầy áo rách vá vai 

Mà y nhân nại đẹp hoài ngàn năm! 

Xưa Thầy một túp lêu không 

Lấy tình thương lớn mênh mông làm nhà! 
Dù bao công nghiệp hằng sa 

Thầy luôn khiêm tốn trên tòa tánh không! 
Đời người, con quá nửa vòng 

Vẫn i trong cõi mênh mông tình Thầy! 


Kính bạch giác linh Thây, 


Dù hình hài Thầy không còn nữa, nhưng 
hơn ba mươi năm qua đạo phong và ân tình của 
Thầy vẫn trọn vẹn trong trái tim con. Thầy là động 
lực thôi thúc con tu học và hoằng Pháp lợi sinh. 
Nhờ Thây, mà con có thể kiên trì dịch kinh, viết 
sách trong mọi hoàn cảnh, dù thuận hay nghịch. 
Lần này, soạn phẩm Vô Thường và Giải Thoát 
Đạo ra đời cũng vì mục đích đền ơn giáo dưỡng 
của Thầy trong muôn mội. 


Xuất bản quyền sách này cũng ghi lại 
dâu ấn con ngày khởi công xây dựng Tu 
Viện Thiện Tường, một trung tâm tu học và 
hoằng Pháp mang tên Thầy nơi hải ngoại mà 


180 


con đã thao thức và cầu nguyện bấy lâu. Cầu 
nguyện trên giác linh Thầy chứng minh và 
gia hộ cho công trình xây dựng Tu Viện 
Thiện Tường, ngôi chùa đầu tiên ở vùng xa 
xôi, thiếu thốn Phật Pháp này, sớm ngày 
hoàn thành, đề có thể thuận lợi hoằng Pháp 
lợi sinh, báo Phật ân đức. 


Chỉ thấy người nay cười 
Ai hay người xưa khóc? 
3K>k:k 


Bao công lao khó nhọc 

Biết mấy tấm lòng vàng 

Vạn sự khởi đầu nan 

Thầy trò cùng gắng sức. 
x£% 


Câu ơn trên chư Phật 

Gia hộ đệ t†ứ con 

Giữ vững tắm lòng son 

Xây nên nhà Tam Bảo 
+ 


Đà gặp bao khảo đảo 

Vẫn kiên cố đạo tâm 

Hoa giác ngô gieo mẫm 

Trên hoang vụ đất mới 
x£% 


181 


Nguyện tỉnh cần vun xới 
Tưới tâm hạt giông lành 
Chăm sóc những mâm xanh 


Cho tương lai thể hệ. 
xk% 


Bát-nhã là mâm tuệ 

Hoa nở đóa Thiện Tường 
Hương tỏa khắp mười phương 
Dáng cúng dường chư Phật. 


Nam-mô Giác Nguyên đường thượng, từ 
Lâm Tế chánh tông, tứ thập nhất thế, húy thượng 
Thanh hạ Giới, tự Chơn Như, hiệu Thiện Tường, 
đại lão hòa thượng ân sư tác đại chứng minh. 


Đệ tử Sakya Minh-Quang đảnh lễ kính ghi 
Ngày 05 tháng 0ó, 2016 tại Tu Viện Thiện Tường 


